BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


SINH HỌC 9 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYỄN QUANG VINH (Tổng Chủ biên) - VŨ ĐỨC LƯU (Chủ biên) 
NGUYÊN MINH CÔNG - MAI SỸ TUẤN 


SINH Học 9 


(ái bản lần thứ mười ba) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam — Bộ Giáo dục và Đào tạo 


02 - 2018/CXBIPH/352 - 932/GD Mã số : 2H909T8 


LỜI NÓI ĐẦU 


ừ Sinh học 6 đến Sinh học 8, các em đã tìm hiểu những kiến 

| thức chủ yếu về sinh học cơ thể, thấy được tính đa dạng sinh 
học và lược sử tiến hoá của sinh giới. 

Đến Sinh học 9, các em sẽ được tìm hiểu những lĩnh vực mới của 

sinh học, cụ thể là đi truyền và biến đị, cơ thể và môi trường. 

Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới giải thích 

được các vấn đề cơ bản và hệ trọng là : 

— Tại sao con cái lại mang những đặc điểm giống bố mẹ ? 

— Di truyền học có tầm quan trọng như thế nào đối với sản xuất và 

đời sống của con người ? 

— Giữa các sinh vật với nhau và với môi trường có quan hệ ra sao ? 

~— Tại sao mỗi người cần phải có ý thức bảo vệ môi trường ? 

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh hình trong 

sách giáo khoa (SGK), các em phải cố gắng tự trả lời các lệnh trong 

bài, đó là cách học có hiệu quả tốt để đạt được mục tiêu của bài, của 

chương cũng như của toàn chương trình. 

Những hình ảnh trong SGK do các tác giả tự thiết kế hoặc thu thập 

từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nhóm tác giả SGK xin 

tỏ lòng biết ơn các tác giả của các nguồn tư liệu đó. 

Cuối cùng, lưu ý các em một số điều sau đây khi sử dụng sách : 

— Với những bài có bảng cần điển tiếp, các em nên kẻ sẵn bảng đó 

vào vở ghi bài hoặc vào vở bài tập Sinh học 9. không điền trực tiếp 

vào SGK. 

— Cần ghi nhớ phần tóm tắt các ý chính đã được đóng khung ở cuối 

bài và đọc thêm mục “Em có biết” để thu nhận thêm thông tin. 


— Số thứ tự của hình và của bảng được đặt theo số thứ tự 
của bài. 


— Một vài kí hiệu được dùng trong sách : 

'Y : Những hoạt động cần thực hiện trên lớp (quan sát, thảo luận, 
trả lời câu hỏi... ). 

1* (2*, 3*...) : các câu hỏi, bài tập khó. 


Phân công biên soạn sách này như sau : 


— Vũ Đức Lưu (Chủ biên) biên soạn các chương I, II và II 
của phần Di truyền và biến dị và phần tổng kết. 


— Nguyễn Minh Công biên soạn các chương IV, V và VI của 
phần Di truyền và biến dị. 
— Mai Sỹ Tuấn biên soạn phần Sinh vật và môi trường. 
Chúc các em thành công. 
Các tác giả 


CHƯƠNGÏ_ CÁC THÍ NGHIÊM CỦA MENĐEN 


Bài 1. MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC 


1- Di truyền học 
Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ 
con cháu. Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều 
chỉ tiết, 

Biến dị và di truyền là hai hiện tượng song song, gắn liền với quá trình sinh sản. 
'ÿ HẠy liên hệ với bản thân và xác định xem mình giống và khác bố mẹ ở những 
điểm nào (ví dụ : hình dạng tai, mắt, mũi, tóc, màu mắt, da,...). 

Những kiến thức cơ sở của Di truyền học để cập tới cơ sở vật chất, cơ chế và tính 
quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị. 

Tuy mới được hình thành từ đầu thế ki XX và phát triển mạnh trong mấy chục năm 
gần đây, nhưng Di truyền học đã trở thành một ngành mũi nhọn trong Sinh học 
hiện đại. Di truyền học đã trở thành cơ sở lí thuyết của 
Khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao đối với Y học, 


đặc biệt có tầm quan trọng trong Công nghệ sinh học 
hiện đại. 

I - Menđen - người đặt nên móng 

cho Di truyền học 

Grêgo Menđen (1822 - 1884) (hình 1.1) là 
người đầu tiên vận dụng phương pháp khoa 

học vào việc nghiên cứu đi truyền. 

Phương pháp độc đáo của Menđen được gọi là 
phương pháp phân tích các thế hệ lai, có nội 
dung cơ bản là : Hình 1.1. Grêgo Menden (1822-1884) 


§Š 


— Lai các cặp bố mẹ khác nhau Tn, = ^ .. kì 
về một hoặc một số cặp tính ` C2 


trạng thuần chủng tương phản, 2.Vàng @ŒX Xanh @@ 


rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ 
của từng cặp tính trạng đó tIÊN s yym Á ò Wêu ⁄ 
con cháu của từng cặp bố mẹ. 
Dù án thống kê để phâ Net 
— Dùng toán thông kê để phân „ xua ssnsấy 'Á4 Gử lầm „ˆ 
tích các số liệu thu được. Từ đó 
rút ra quy luật di truyền các š lu “ 
tính trạng. 


Menđen đã thí nghiệm trên nhiều 
loại đối tượng nhưng công phu 


^ _ . Ký ^ ^ ˆ Thân 
và hoàn chỉnh nhất là trên đậu BIẾN (32x nôi 
B 
Hà Lan (có hoa lưỡng tính, tự thụ ở trên tiên ở ngọn 


phấn khá nghiêm ngặt). Ông đã 
trồng khoảng 37000 cây, tiến 
hành lai 7 cặp tính trạng 
(hình 1.2) thuộc 22 giống đậu  7.Thâneao(@à0 Thần hấp) 


Xx. tê Ê gỗ S (200 

trong 8 năm liên, phân tích trên s2) 

một vạn cây lai và khoảng 

300000 hạt. Từ đó, rút ra các quy 

luật đi truyền (năm 1865), đặt Hình 1.2. Các cặp tính trạng 
nền móng cho Di truyền học. trong thí nghiệm của Menden 


Y Quan sát hình 1.2 và nêu nhận xét về đặc điểm của từng cặp tính trạng đem lái. 


II - Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học 

— Một số thuật ngữ : 

+ Tính trạng là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ : 
cây đậu có các tính trạng : thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt. 

+ Cặp tính trạng tương phản là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng 
loại tính trạng. Ví dụ : hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp. 

+ Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật. Ví dụ : nhân tố di truyền 
quy định màu sắc hoa hoặc màu sắc hạt đậu. 

+ Giống (hay dòng) thuần chủng là giống có đặc tính đi truyền đồng nhất, các thế 
hệ sau giống các thế hệ trước. 

Trên thực tế, khi nói giống thuần chủng là nói tới sự thuần chủng về một hoặc một 
vài tính trạng nào đó đang được nghiên cứu. 


6 


—Mội số kí hiệu : 

+P (parentes) : cặp bố mẹ xuất phát. 

+ Phép lai được kí hiệu bằng dấu x. 

+ G (gamete) : giao tử. Quy ước giao tử đực (hoặc cơ thể đực) được kí hiệu là đ”, 
còn giao tử cái (hay cơ thể cái) kí hiệu là Ø. 

+ F đilia) : thế hệ con. Quy ước Filà thế hệ thứ nhất, con của cặp P ; Fa là thế hệ 
thứ hai được sinh ra từ F¡ do sự tự thụ phấn hoặc giao phấn giữa các tụ 


Dị truyên học nghiên cứu e0 sở tật chất, e0 chế, tính gu luật của hiện 
tượng dì truyên à biến dị. Di truyên học có 0dš trò quan trọng không 
cli ĐÈ lí thuJốt tuà còn eó giá t?ỷ thực tiễn eho Khoa học chọn giống 
=à Y học, đặc biệt là trong Công nghệ sinh học hiện đại. 

Bàng phương phứp phân tích các thế hệ lai, Menden đã phát tỉnh ra các 
qgu—/ luật dà truyên từ thực nghiệm, dạt nên móng eho Di truuyên học. 


(Q âu hỏi và bài tập 


1. Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của Di truyền học. 

2. Nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen gồm 
những điểm nào ? 

3. Hãy lấy các ví dụ về các tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm ““cặp tính 
trạng tương phản”. 

4*. Tại sao Menđen lại chọn các cặp tỉnh trạng tương phản khi thực hiện các phép lai ? 


lR m có biết 
Người đặt nền móng cho Di truyền học 

Đó chính là linh mục Grêgo Menđen. Sau khi học hết bậc Trung học, do hoàn cản 
gia đình khó khăn, Menđen vào học ở trường dòng tại thành phố Brunơ — quê hương 
ông (nay thuộc Cộng hoà Séc) và sau 4 năm đã trở thành linh mục (năm 1847). 
Thuở đó, tu viện có lệ các thầy dòng phải dạy học các môn khoa học cho các trường 
của thành phố, do đó Menđen được cử đi học Đại học ở Viên (1851—1853). Khi trở 
về Brunơ, ông vừa tham gia dạy học vừa nghiên cứu khoa học. Menđen tiến hành 
thí nghiệm chủ yếu ở đậu Hà Lan từ năm 1856 đến năm 1863 trên mảnh vườn nhỏ 
trong tu viện. Các kết quả nghiên cứu này đã giúp Menden phát hiện ra các quy 
luật di truyền và đã được công bố chính thức vào năm 1866. 
Do hạn chế của khoa học đương thời nên người ta chưa hiểu được giá trị phát minh 
của Menđen. Đến năm 1900, các quy luật Menđen được các nhà khoa học khác tái 
phát hiện cũng bằng thực nghiệm và năm đó được xem là năm Di truyền học chín 
thức ra đời. 


Bài 2. LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG 


I- Thí nghiệm của Menđen 


Đậu Hà Lan có đặc điểm là tự thụ phấn khá nghiêm ngặt. Menđen đã tiến hành giao 
phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng 
tương phản. Trước hết, ông cắt bỏ nhị ` 

từ khi chưa chín ở hoa của cây chọn làm 
mẹ để ngăn ngừa sự tự thụ phấn. Khi 
nhị đã chín, ông lấy phấn của các hoa 
trên cây được chọn làm bố rắc vào đầu 
nhuy của các hoa đã được cắt nhị ở trên 
cây được chọn làm mẹ (hình 2.I). F 
được tạo thành tiếp tục tự thụ phấn để 
cho ra F. Kết quả một số thí nghiệm Hình 2.1. Sơ đồ thụ phấn nhân tạo 
của Menđen được trình bày ở bảng 2. trên hoa đậu Hà Lan 


Bảng 2. Kết quả thí nghiệm của Menden 


—— TP [5 |] 5  [nruann 


Hoa đỏ x Hoa trắng | Hoa đỏ | 705 hoa đỏ ; 224 hoa trắng 


Thân cao x Thân lùn | Thân cao | 787 thân cao ; 277 thân lùn 
Quả lục x Quả vàng | Quả lục |428 quả lục ; 152 quả vàng 


Các tính trạng của cơ thể như hoa đỏ. hoa trắng, thân cao, thân lùn, quả lục, quả 
vàng được gọi là kiểu hình. Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể. 
Trên thực tế, khi nói tới kiểu hình của một cơ thể, người ta chỉ xét một vài tính 
trạng đang được quan tâm như màu hoa, màu quả, chiêu cao cây... 


'Y Xem bảng 2 và điên tỉ lệ các loại kiểu hình ở F> vào ô trống. 

Dù thay đổi vị trí của các giống làm cây bố và cây mẹ như giống hoa đỏ làm bố 
và giống hoa trắng làm mẹ, hay ngược lại, kết quả thu được của 2 phép lai đều 
như nhau. 

Menđen gọi tính trạng biểu hiện ngay ở E\ là tính trạng trội (hoa đỏ, thân cao, 
quả lục), còn tính trạng đến F+ mới được biểu hiện là tính trạng lặn (hoa trắng, 
thân lùn, quả vàng). 


*Y Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở 
bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng 
của Menden, hãy điền các từ hay cụm 
từ : đông tính, 3 trội : I lặn, vào các chỗ 
trống Irong câu sau : 

Khi lai hai bố mẹ khác nhau về một cặp 
tính trạng thuần chủng tương phản thì 
về tính trạng của bố 
hoặc mẹ, còn F› có sự phân li tính trạng 
HEØ H/Tệ- Trq1ỡ BìNlirzcaarrseigaass 
(hình 2.2). 


|? XÔY 

| 
hị ` 
ïÄ-. 


Hình 2.2. Sơ đồ sự di truyền 
màu hoa ở đậu Hà Lan 


I - Menđen giải thích kết quả thí nghiệm 


F¡ đều mang tính trạng trội, còn tính 
trạng lặn xuất hiện lại ở F¿ giúp 
Menđen nhận thấy các tính trạng không 
trộn lẫn vào nhau như quan niệm đương 
thời. Ông cho rằng, mỗi tính trạng trên 
cơ thể do một cặp nhân tố di truyền (sau 
này gọi là gen) quy định. Ông giả 
định : Trong tế bào sinh đưỡng, các 
nhân tố di truyền tổn tại thành từng 
cặp. Menđen dùng các chữ cái để kí 
hiệu các nhân tố di truyền, trong đó 
chữ cái in hoa là nhân tố di truyền trội 
quy định tính trạng trội, còn chữ cái in 
thường là nhân tố di truyền lặn quy 
định tính trạng lặn (hình 2.3). 

Trên hình 2.3, ở các cơ thể P, Fq và F› 
các nhân tố di truyển tổn tại thành 
từng cặp tương ứng quy định kiểu hình 
của cơ thể, 


'ÿ Hãy quan sát hình 2.3 và cho biết : 


Hoa đỏ x Hoa trằng 


(thuãn chủng) 


Hình 2.3. Sơ đô giäi thích kết quả thí nghiệm 
lai một cặp tính trạng của Menden 


— Tỉ lệ các loại giao tử ở F) và tỉ lệ các loại hợp tử ở F›. 
— Tại sao F lại có tỉ lệ 3 hoa đổ : I hoa trắng. 


Thông qua hình 2.3, Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự 
phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của 
chúng trong thụ tỉnh. Đó là cơ chế di truyền các tính trạng. Sự phân li của cặp nhân 
tố di truyền Aa ở F¡ đã tạo ra hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : la. Chính 
đây là điểm cơ bản trong quy luật phân li của Menđen. Theo quy luật phân li, ng 
quá trình phát sinh giao tử môi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân l¡ 
về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P. Sự tổ hợp 
của các loại giao tử này trong thụ tỉnh đã tạo ra tỉ lệ ở Fs là LAA :2Aa : laa. Các tổ 
hợp AA và Aa đều biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ). 


Bàng phương pháp phân tách các thế hệ lai, Menden thấy ràng : KHi 
ki hưi¿ bố re khúc nhúM ĐỀ tỘI cặ? tính trạm thuần chủng tưng 
phản thà "› phân lì tính trạng theo tỷ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn. 


4Menden đã giải thách các kết quả thí nghiệm của mành bừng sự phận 
l¿ tà tổ hợp của cặp nhân tố dủ truyên (gen) qu‡/ định cặp tính trạng 
tương phản thông qua các quá trình phái sinh giao từ Đà thị tình. 
Đó là c0 chế dị truyền các tính trạng. Từ đó ông phút hiện ra gu luật 
phân lỉ 0ói nội dụng : Trong quá thành phát sinh giao từ, môi nhận 
tố di truyôn trong cặp nhân tố dã truyên phân là 0ê một giao tử nà giữ 
ngôn Dàn chất nh ở œ0 thể thuần chủng của P. 


(Q au hỏi và bài 

1. Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh hoạ. 

2. Phát biểu nội dung của quy luật phân li. 

3. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào ? 
4 


. Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mắt đỏ thuần chủng giao phối 
với nhau được F; toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F¡ giao phối với 
nhau thì tỉ lệ về kiểu hình ở F; sẽ như thế nào ? Cho biết màu mắt chỉ do một 
nhân tố di truyền quy định. 


Bài 3. LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp theo) 

TH - Lai phân tích 

Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể. Thông thường, khi nói 
tới kiểu gen của một cơ thể, người ta chỉ xét một vải cặp gen liên quan tới các tính 
trạng đang được quan tâm như : kiểu gen AA quy định hoa đỏ, kiểu gen aa quy 
định hoa trắng. Kiểu gen chứa cặp gen gồm 2 gen tương ứng giống nhau gọi là thể 
đồng hợp như : AA — thể đồng hợp trội, aa — thể đồng hợp lặn. Kiểu gen chứa cặp 


gen gồm 2 gen tương ứng khác nhau gọi là thể dị hợp (Aa). Như trong thí nghiệm 
của Menđen, tính trạng trội hoa đỏ ở F; do 2 kiểu gen AA và Aa cùng biểu hiện. 


'V- Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : 


P_ Hoađỏ x Hoatrắng 
AA aa 
P Hoađỏ x Hoatrắng 
Aa aa 
— Làm thế nào để xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội ? 


— Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau đây : 


cần xác 


Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thê mang tính trạng.... 


định.....................với cá thể mang tính trạng... „Nếu kết quả của phép 


lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen............................., CỒN 


kết quả phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen............................------ 


TV- Ý nghĩa của tương quan trội - lạn 


Tương quan trội - lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thể thực 
vật, động vật và người. Ví dụ : Ở cà chua các tính trạng quả đỏ, nhẫn và thân cao 
là trội, còn quả vàng, có lông tơ và thân lùn là các tính trạng lặn ; ở chuột lang các 
tính trạng lông đen, ngắn là trội, còn lông trắng, dài là lặn. Thông thường, các tính 
trạng trội là các tính trạng tốt, còn những tính trạng lặn là những tính trạng xấu. 
Một mục tiêu của chọn giống là xác định được các tính trạng mong muốn và tập 
trung nhiều gen quý vào một kiểu gen để tạo ra giống có giá trị kinh tế cao. 


Để xác định được tương quan trội - lặn của một cặp tính trạng tương phản ở vật 
nuôi, cây trồng, người ta sử dụng phương pháp phân tích các thế hệ lai của 
Menđen. Nếu cặp tính trạng thuần chủng tương phản ở P có tỉ lệ phân li kiểu hình 
ở E; là 3 : I thì kiểu hình chiếm tỉ lệ 3⁄4 là tính trạng trội, còn kiểu hình có tỉ lệ 
1⁄4 là tính trạng lặn. 

Trong sản xuất, để tránh sự phân li tính trạng diễn ra, trong đó xuất hiện tính trạng 
xấu ảnh hưởng tới phẩm chất và năng suất của vật nuôi, cây trồng, người ta phải 
kiểm tra độ thuần chủng của giống. 

'V Đểxác định giống có thuần chủng hay không cân phải thực hiện phép lai nào ? 
V - Trội không hoàn toàn 


Một trường hợp khác với kết quả thí 
nghiệm của Menđen là cơ thể lai Fì 


Mủ 


mang tính trạng trung gian giữa bố và 
mẹ (di truyền trung gian hay trội không 
hoàn toàn). Fị 
Ví dụ : Hình 3 trình bày kết quả phép lai 
giữa hai giống hoa thuộc loài hoa phấn là 


hoa đỏ và hoa trắng. F¡ toàn hoa màu 


man 


hồng, còn F; có tỉ lệ : 
1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng. AA Xã 8 à 


Hình 3. Trội không hoàn toàn 


'Y - Quan sát hình 3, nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F\, F› giữa trội không hoàn 
toàn với thí nghiệm của Menden. 


— Điền những cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu sau : 
Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F¡ 


biểu hiện .......................................... giữa bố và mẹ, còn ở F; có tỉ lệ kiểu hình là 


Niểu lành trội có thể là thuận chủng hoặc không thuân chừng (khể 
đồng bợp trội tà thể dị hợp). Và °ậU, để zác định được kiểu gen của 
nó cân phải lai phân tích, ủghĩa là la¿ tới cú thể mang tính trưng lăn. 
Điều nwà‡J có tầm quan trọng trong sản #uát. 

Tương qguaw trội - lặn là hiện tượng phổ biến ö thế giói sinh tật, trong 
đó tính trạng trôi thường có lợi. Vì ậu, trong chọn giống cần phát 
hiện các tính trạng trội để tập trung các gen trội nẻ cùng một kiểu 
gen nhàm tạo ra giống có # nghĩa kủnh tế. 

"Bên cựnh tính trạng trôi hoàn toàn còn có tính trạng trôi không hoàn 
toàn (tính trạng trung gian). 


(Qau hói và bài tập 

1. Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì ? 
2. Tương quan trội - lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất ? 
3. Điển nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3 : 


Bảng 3. So sánh di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn 


se 02 lf===iji<===>j 


thi in ảc BE. 
Phép lai phân tích được 
dùng trong trường hợp 


4. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được : 
a) Toản quả vàng 
b) Toàn quả đỏ 
€) Tỉ lệ I quả đỏ : I quả vàng 


đ) Tỉ lệ 3 quả đỏ : l quả vàng 
Hãy lựa chọn ý trả lời đúng. 


13 


Bài 4. LAI HAI CẬP TÍNH TRẠNG 


I- Thí nghiệm của Menđen 
Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương 
phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F¡ đều có hạt màu 


vàng, vỏ trơn. Sau đó, ông cho 15 cây F¡ tự thụ phấn thu được ở F 556 hạt thuộc 
4 loại kiểu hình (hình 4). 


vàng, trơn ở xanh, nhắn 9 xanh, nhắn cÝ vàng, trơn 
p ẻỒQ K3) _. - 
Thụ phấn chéo. | Thụ phấn chéo 


, Tất cả đều là vàng, trơn TT 


 Ó bò ở ở 


315 vàng, trơn 108 xanh, trơn 101 vàng, nhấn 32 xanh, nhăn 


Hình 4. Lai hai cặp tính trạng 


'Ÿ Quan sát hình 4 và điền nội dung phì hợp vào bảng 4. 


Bảng 4. Phân tích kết quả thí nghiệm của Menden 


Kiểu hình F; Tỉ lệ kiểu hình TỶ lệ từng cặp tính trạng ở 


Từ tỉ lệ của từng cặp tính trạng nêu trên và theo quy luật phân li của Menđen thì 
hạt vàng, trơn là các tính trạng trội và đều chiếm tỉ lệ 3⁄4 của từng loại tính trạng, 
còn hạt xanh, nhãn là các tính trạng lặn và đều chiếm tỉ lệ 1⁄4. 
Tỉ lệ của các tính trạng nói trên có mối tương quan với tỉ lệ các kiểu hình ở F+, điều 
đó được thể hiện ở chỗ tỉ lệ của mỗi loại kiểu hình ở F chính bằng tích tỉ lệ của 
các tính trạng hợp thành nó, cụ thể là : 

— Hạt vàng, trơn = 3/4 vàng x 3/4trơn = 9/16 

— Hạt vàng, nhăn = 3/4 vàng x 1/4 nhăn = 3/16 

— Hạt xanh, trơn = 1⁄4 xanh x 3/⁄4trơn =3/16 

— Hạt xanh, nhăn = 1/4 xanh x 1⁄4 nhăn = 1/16 
Từ mối tương quan trên, Menđen thấy rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng 
hạt di truyền độc lập với nhau (không phụ thuộc vảo nhau). Điều nảy cũng được 
hiểu với nghĩa là nếu F¿ có tỉ lệ phân lĩ kiểu hình bằng tích tỉ lệ phân li của các cặp 


tính trạng thì các cặp tính trạng di truyền độc lập với nhau. 
'Y Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây : 


Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản 


di truyền độc lập với nhau, thì F; có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng ... 


của các tính trạng hợp thành nó. 


II - Biến dị tổ hợp 

Ở F¿, bên cạnh các kiểu hình giống P như hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn còn xuất 
hiện những kiểu hình khác P là hạt vàng, nhăn và hạt xanh, trơn. Những kiểu hình 
khác P này được gọi là các biến dị tổ hợp. Như vậy, trong sự phân li độc lập của 
các cặp tính trạng đã diễn ra sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các 
biến dị tổ hợp. Loại biến đị này khá phong phú ở những loài sinh vật có hình thức 
sinh sản hữu tính (giao phối). 


Đàng thá nghiệm lai hai cặp tính trạng theo phương pháp phân tích 
cúc thế hệ lai, Menden đã phát hiện ra sự dì truyền độc lập của các 
cựp tính trạng. 

Lai hữi Đố ẹ khúc nhau tê hai cập tính trạng thuần chủng tương 
phủn dì truyên độc lập 0úi nhu cho F› có tỷ lệ mỗi kiểu hành bùng 
tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. 


Chính sự phâm lì độc lập của các cặp tính trạng da đưa đến sự tỏ hợp 
lại các tính trạng của P làm uất hiện các kiểu hành khác P, kiểu hành 
mày được goi là Điến dị tổ hợp. 


(Q au hỏi và bài tập 
1. Căn cứ vào đâu mà Menđen lại cho rằng các tính trạng màu sắc và hình dạng 
hạt đậu trong thí nghiệm của mình di truyền độc lập với nhau ? 
2. Biến dị tổ hợp là gì ? Nó được xuất hiện ở hình thức sinh sản nào ? 
3. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là nhất thiết Fz phải có : 
a) Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội : I lặn. 
b) T¡ lệ của mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. 
©) 4 kiểu hình khác nhau. 
đ) Các biến dị tổ hợp. 


Hãy chọn câu trả lời đúng. 


Bài 5. LAI HAI CẶP TÍNH TRẠNG (tiếp theo) 


II - Menđen giải thích kết quả thí nghiệm 


Những phân tích kết quả thí nghiệm đã xác định tỉ lệ phân l¡ của từng cặp tính trạng 


đều là 3 
rằn g mí 


:1 @ hạt vàng : 1 hạt xanh ; 3 hạt trơn : I hạt nhăn). Từ đó, Menđen cho 
p tính trạng do một cặp nhân tố di truyền quy định. Ông dùng các chữ 


cái để kí hiệu cho các cặp nhân tố di truyền như sau : 


El AABB >x Q z» 
CAP Ð 


— A quy định hạt vàng 
— a quy định hạt xanh 
— B quy định vỏ trơn 


— b quy định vỏ nhăn 


Kết quả thí nghiệm đã được 
Menđen giải thích ở hình 5Š. 
Qua đó ta thấy, cơ thể mang 
kiểu gen AABB qua quá trình 
phát sinh giao tử cho 1 loại 
giao tử AB ; cũng tương tự, 
cơ thể mang kiểu gen aabb 
cho 1 loại giao tử ab. Sự kết 
hợp của 2 loại giao tử này 
trong thụ tỉnh tạo ra cơ thể lai 
Fi có kiểu gen là AaBb. Khi 
cơ thể lai F¡ hình thành giao 
tử, do sự phân li độc lập và tổ 
hợp tự do của các cặp gen 
tương ứng (khả năng tổ hợp 
tự do giữa A và a với B và b 
là như nhau) đã tạo ra 4 loại 
giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 
AB, Ab, aB và ab. 


Ÿ Quan sát hình 5 và : 


Hình S. Sơ đồ giải thích kết quả thí nghiệm 
lai hai cặp tính trạng của Menđen 


¬ Giải thích tại sao ở F› lại có 16 hợp tử. 


¬ Điền nội dung phù hợp vào bảng S. 


Bảng 5. Phân tích kết quả lai hai cặp tính trạng 


Tỉ lệ của mỗi 
kiểu gen ở F; 


Tỉ lệ của mỗi 
kiểu hình ở F; 


Từ những phân tích trên, Menđen đã phát hiện ra quy luật phân li độc lập với nội 
dung là : “Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân lỉ độc lập trong quá trình 
phát sinh giao tử `”. 


IV - Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập 

Trong thí nghiệm của Menđen, sự xuất hiện các biến dị tổ hợp là hạt vàng, nhăn 
và hạt xanh, trơn ở F; là kết quả của sự tổ hợp lại các cặp nhân tố di truyền 
(các cặp gen tương ứng) của P qua các quá trình phát sinh giao tử và thụ tỉnh đã 
hình thành các kiểu gen khác kiểu gen của P như AAbb, Aabb, aaBB, aaBb. 

Thí nghiệm của Menđen ở trên chỉ mới để cập tới sự di truyền của hai cặp tính 
trạng do 2 cặp gen tương ứng chi phối. 1rên thực tế, ở các sinh vật bậc cao, kiểu 
gen có rất nhiều gen và các gen này thường tổn tại ở thể đị hợp. do đó sự phân li 
độc lập và tổ hợp tự do của chúng sẽ tạo ra số loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình 
ở đời con cháu là cực kì lớn. 

Quy luật phân l¡ độc lập đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những 
biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là 
một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá. 


4Menden đã giải thích sự phân l¿ độc lặp của các cặp tính trạng bằng 
qu/ luật phân là độc lập. Nội dưng của quạ/ luật là : “Cúc cặp nhân tố 
đủ thuyyên đã phâm là độc lập trong quá trành phát sữnh giao tử". 

Šw phân lì độc lập của cúc cũ nhữn tố đủ truyÊn trong quá trình 
phát sinh gìao tử tà sự tổ hợp tự do của chúng trong quá trành thụ 
tỉnh là e0 chế chủ gjếu tạo nên các Điển dị tổ hợp có nghĩa quanh trọng 
đối tới chọn giống nà tiến hoá. 


@ âu hỏi và bài tập 

1. Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như 
thế nào ? 

2. Nêu nội dung của quy luật phân l¡ độc lập. 


3. Biến dị tổ hợp có ý nghĩa gì đối với chọn giống và tiến hoá ? Tại sao ở các loài 
sinh sản giao phối, biến đị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản 
vô tính ? 

4.Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định 
mắt đen, gen b quy định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. 


Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Hãy chọn người mẹ có kiểu gen phù hợp trong các 
trường hợp sau để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn ? 


a) AaBb 

b) AaBB 
e) AABb 
đ) AABB 


Bài 6. THỤC HÀNH : TÍNH XÁC SUẤT 
XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI 


I- Mục tiêu 

— Biết cách xác định xác suất của một và hai sự kiện đồng thời xảy ra thông qua 
việc gieo các đồng kim loại. 

— Biết vận dụng xác suất để hiểu được tỉ lệ các loại giao tử và tỉ lệ các kiểu gen 
trong lai một cặp tính trạng. 


II - Chuẩn bị 
Mỗi học sinh hay mỗi nhóm có sẵn hai đồng kim loại. 
II - Cách tiến hành 


Tiến hành theo nhóm từ hai đến bốn học sinh. Một học sinh gieo đồng kim loại, 
các em còn lại quan sát và ghi kết quả. 


1. Gieo một đồng kim loại 


Lấy một đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định. 
Khi rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của đồng kim loại có thể là một trong hai mặt 
sấp (S) hay ngửa (N). Mặt sấp và ngửa của đồng kim loại được quy định trước dựa 
theo đặc điểm trên mỗi mặt. 

Thống kê kết quả mỗi lần rơi vào bảng 6.L và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi mặt 
nói trên qua 25, 50, 100, 200 lần rơi. Liên hệ kết quả này với tỉ lệ các giao tử sinh 
ra từ con lai F\ : Aa. 


Bảng 6.1. Thống kê kết quả gieo một đồng kim loại 


2. Gieo hai đông kim loại 

Lấy hai đồng kim loại, cầm đứng cạnh và thả rơi tự do từ một độ cao xác định. Khi 
rơi xuống mặt bàn thì mặt trên của 2 đồng kim loại có thể là một trong ba trường 
hợp : 2 đồng sấp (SS). 1 đồng sấp và I đồng ngửa (SN). 2 đồng ngửa (NN). Thống 
kê kết quả mỗi lần rơi và so sánh tỉ lệ % số lần gặp mỗi khả năng nói trên vào mẫu 
bảng 6.2 và liên hệ với tỉ lệ kiểu gen ở F; trong lai một cặp tính trạng, giải thích 
sự tương đồng đó. 


Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kùm loại 


Thứ tự lần gieo 


1 
2z 
S 


Số lượng 


XE SGUIEEGEGIEE-EE | 


Cộng 


IV - Thu hoạch 
Hoàn thành các bảng 6.1 và 6.2 theo yêu cầu của bài thực hành vào vở. 


21 


Bài 7. BÀI TẬP CHƯƠNG I 


1. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. 
P: Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F¡ như thế nào trong các trường 
hợp sau đây ? 

a) Toàn lông ngắn 

b) Toàn lông dài 

e) I lông ngắn : 1 lông dài 


đ) 3 lông ngắn : 1 lông dài 


2. Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thầm, gen a quy định thân xanh lục. 
Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau : 
P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm -> Fi: 75% thân đỏ thầm : 25% thân xanh lục. 
Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây : 

a)P:AAx AA 

b)P:AAxAa 

c)P: AA xaa 

đ)ìP: Aax Aa 


3. Màu sắc hoa mõm chó do I gen quy định. Theo đối sự đi truyền màu sắc hoa 
mỡm chó, người ta thu được những kết quả sau : 


P: Hoa hồng x Hoa hồng —> F¡ : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng ; 25% hoa trắng. 
Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ? 

a) Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng. 

b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng 

e) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ 


đ) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng 


22 


4.Ỏ người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. 
Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nảo trong các trường hợp sau để con sinh 
ra có người mắt đen, có người mắt xanh ? 

a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa) 

b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa) 

e) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa) 

d) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (AA) 


5. Ở cả chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng ; B quy định quả tròn, 
b quy định quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả đỏ. dạng bầu dục và 
quả vàng, đạng tròn với nhau được F¡ đều cho cà chua quả đỏ, dạng tròn. F¡ giao 
phấn với nhau được F; có 901 cây quả đỏ, tròn ; 299 cây quả đỏ, bầu dục ; 
301 cây quả vàng, tròn ; 103 cây quả vàng, bầu dục. 
Hãy chọn kiểu gen của P phủ hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau : 

a)P: AABB x aabb 

b)P: Aabb x aaBb 

c)P: AaBB x AABb 

đ)P: AAbb x aaBB 


Chương]... NHIỄM SẮC THỂ 


Bài 8. NHIỄM SẮC THỂ 


I- Tính đặc trưng của bộ nhiễm sắc thể 


Trong tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma), nhiễm sắc thể 
(NST) tổn tại thành từng cặp tương đồng (giống nhau về A a 
hình thái, kích thước). Trong cặp NST tương đồng, một 


NST có nguồn gốc từ bố, một NST có nguồn gốc từ mẹ. 
Do đó, các gen trên NST cũng tổn tại thành từng cặp tương 
ứng (hình 8.1). Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi 
là bộ NST lưỡng bội, được kí hiệu là 2n NST. Bộ NST 
trong giao tử chỉ chứa một NST của mỗi cặp tương đồng 
được gọi là bộ NST đơn bội. kí hiệu là n NST. 


Ngoài ra, ở những loài đơn tính, có sự khác nhau giữa cá ?!ình 8.1. Cặp NST 
thể đực và cá thể cái ở một cặp NST giới tính, được kí hiệu tương đồng 

là XX và XY. 

Tế bào của mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng về 

số lượng và hình dạng (bảng 8 và hình 8.2). 


Bảng 8. Số lượng NST của một số loài 


Lúa nước 


St " mm 
lội Y - Nghiên cứu bảng 8 và cho biết : số lượng NŠST trong 


bộ lưỡng bội có phẩn ánh trình độ tiến hoá của loài không ? 


Hình 82. Bộ NST ~ Quan sát hình 8.2 và mô tả bộ NST của môi giấn về số 
ruồi giấm lượng và hình dạng. 


24 


Tuỳ theo mức độ duỗi và đóng xoắn mà 

chiều dài của NST khác nhau ở các kì 

của quá trình phân chia tế bào. Tại kì 

giữa, NST co ngắn cực đại và có chiều 

dài từ 0,5 đến 50 tưn, đường kính từ 0,2 đồ) 
1 2 3 4 


đến 2 tum (I m = 10-3 mm), đồng thời 
có hình dạng đặc trưng như hình hạt, 
hình que hoặc chữ V (hình 8.3). Hình 6.3. Hình dạng NST ở kì giữa 


II - Cấu trúc của nhiễm sắc thể 

Cấu trúc hiển vi của NST thường được mô tả khi nó có dạng đặc trưng ở kì 
(hình 8.4 và 8.5). Ở kì này, NST gồm hai nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn với 
nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chỉa nó thành hai cánh. Tâm động là điểm đính NST 
vào sợi tơ trong thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình phân bào, 
NST đi chuyển về các cực của tế bào. Một số NST còn có eo thứ hai. 


Hình 8.4. Ảnh chụp NST ở kì giữa Hình 8.5. Cẩm trúc NST ở kì giữa 
của quá trình phân chỉa tế bào của quá trình phâm chỉa tế bào 
dưới kính hiển vỉ điện tử 
Mỗi crômatit bao gồm chủ yếu một phân tử ADN (axit đêôxiribônuclêie) và 
prôtê¡n loại histôn. 
Quan sát hình 8.Š và cho biết các số I và 2 chỉ những thành phân cấu trúc nào 
của NST. 


bò 
h 


TII - Chức năng của nhiễm sắc thể 

Bằng thực nghiệm, các nhà khoa học đã xác định được NST là cấu trúc mang gen, 
trên đó, mỗi gen nằm ở một vị trí xác định. Những biến đổi về cấu trúc và số lượng 
NST sẽ gây ra biến đổi ở các tính trạng di truyền. 

NST mang gen có bản chất là ADN (thuộc một loại axit nuclêic) có vai trò quan 
trọng đối với sự di truyền. Chính nhờ sự tự sao của ADN đã đưa đến sự tự nhân 
đôi của NST, thông qua đó, các gen quy định các tính trạng được di truyền qua các 
thế hệ tế bào và cơ thể. 


Tế bào của tuổi loài sinh ật có Độ VST đặc trưng 0ê số lượng 0ù hành 
dựng tác định. 

Ở hà giữa của quá trình phân chúa tế bào, NST có cẩu trúc điển hành 
gônm hi crômdtit đính oúi nhau ở ttm động. 

MST là cấu thúc mang gen có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của 
ADN đưa đến sự tự nhân đôi œđủa NS17, nhờ đó các gen qu‡J định tính 
trạng thược dủ truyên qua cúc thế hệ tế bào tà c0 thể. 


(Q âu hỏi và bài tập 

1. Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật. Phân biệt bộ NST 
lưỡng bội và bộ NST đơn bội. 

2. Cấu trúc điển hình của NST được biểu hiện rõ nhất ở kì nào của quá trình phân 
chia tế bào ? Mô tả cấu trúc đó. 


3. Nêu vai trò của NST đối với sự di truyền các tính trạng. 


26 


Bài 9. NGUYÊN PHÂN 


I- Biến đối hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào 


Cơ thể lớn lên nhờ quá trình phân bào. Vòng đời của mỗi tế bào có khả năng phân 
chia bao gồm kì trung gian và thời gian phân bào nguyên nhiễm hay gọi tắt là 
nguyên phân (hình 9.1). Sự lặp lại vòng đời này gọi là chu kì tế bào. Quá trình 
nguyên phân bao gồm 4 kì : kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối. Kết thúc quá trình 
phân bào là sự phân chia chất tế bào. 


NST còn được gọi là thể nhiễm màu vì nó đễ bắt màu bằng dung dịch thuốc nhuộm 
kiểm tính, Mỗi NST thường giữ vững cấu trúc riêng biệt của nó và duy trì liên tục 
qua các thế hệ tế bào. Những biến đổi hình thái của NST diễn ra qua các kì của chu 
kì tế bào (hình 9.2). 


b Kì cuết @ 
tan Kì 

` 

/ z 


Các tế bào con 
Kigiữa 


Hình 9.1. Chu kì tế bào Hình 9.2. Sự biến đổi hình thái NST 
trong chụ kì tế bào 


'Ÿ Quan sát hình 9.2 và ghỉ vào bảng 9.1 về mức độ đóng, duỗi xoắn nhiều hay ít. 


Bảng 9.1. Mức độ đóng, đuôi xoắn của NST qua các kì 
Hình thái NST | Kì trung gian 


— Mức độ duỗi xoắn 


— Mức độ đóng xoá 


Hình 9.2 còn phản ánh một sự kiện quan trọng là sự nhân đôi của NST ở kì trung 
gian. Nhờ sự nhân đôi mà NST từ dạng sợi đơn chuyển sang đạng sợi kép gồm hai 


sợi giống nhau đính với nhau ở một điểm gọi là tâm động. 


II - Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân 


Ki trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bảo, trong 
đó NST ở dạng sợi đài mảnh duỗi xoắn và diễn ra sự 
nhân đôi (hình 9.2, 9.3). Khi kết thúc kì này, tế bào 
tiến hành phân bào nguyên nhiễm (gọi tắt là nguyên 
phân). Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia 
nhân và phân chia chất tế bào được diễn tiến qua 


4kì : kì đầu (kì trước), kì giữa, kì sau và kì cuối như : ` 

Màng nhân 
sÉ) n 3 Hình 9.3. Tế bào ở 
biển cơ bản sau đây : kì trung gian 


ở bảng 9.2. Trong quá trình phân bào có những diễn 


Khi bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân, thoi phân bào được hình thành nối 
liền hai cực tế bào. Thoi phân bào có vai trò quan trọng đối với sự vận động của 
NST trong quá trình phân bào và nó tan biến khi sự phân chia nhân kết thúc. 


Màng nhân và nhân con bị tiêu biến khi nguyên phân diễn ra và chúng lại được tái 


hiện ở thời điểm cuối của sự phân chia nhân. 


Khi bước vào nguyên phân, các NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn. có hình 
thái rõ rệt và tâm động đính vào các sợi tơ của thoi phân bào. Sau đó, chúng tiếp 
tục đóng xoắn cho tới khi đóng xoắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt 
phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tiếp theo, 2 crômatit trong từng NST kép tách 
nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực nhờ sự co rút của sợi tơ 
thuộc thoi phân bào. Khi đi chuyển tới 2 cực, các NST dãn xoắn, dài ra ở dạng sợi 
mảnh. Sau đó lại bắt đầu một chu kì mới của tế bào. 


Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống 
như bộ NST của tế bào mẹ (2n NST). 


'Y Dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp vào bảng 9.2. 


28 


Bảng 9.2. Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của nguyên phán 


"- Những diễn biến cơ bản 
Nhàn của NST 
Màng nhân 
Kì đầu K nông 
Trung tử 
Thoi phân bào 

Kì giữa 

Kì sau 

Kì cuối 

III - Ý nghĩa của nguyên phân 
guyên phân là phương thức sinh sản của tế bào. Cơ thể đa bào lớn lên thông qua quá 


trình nguyên phân. Nguyên phân là phương thức truyền đạt và ổn định bộ NST đặc 
trưng của loài qua các thế hệ tế bảo trong quá trình phát sinh cá thể và qua các thế hệ cơ. 
thể ở những loài sinh sản vô tính. Sinh trưởng của các mô và cơ quan trong cơ thể đa 
bảo nhờ chủ yếu vào sự tăng số lượng tế bảo qua quá trình nguyên phân. Khi mô hay 
cơ quan đạt khối lượng tới hạn thì ngừng sinh trưởng, lúc này nguyên phân bị ức chế. 


29 


Hình thái œùa NST biến đổi qua các kè của ehu kà tế bào thông qua sự 
đóng nà duôi xoắn œủa nó. Cấu trúc riêng Điệt đủa môi NST được d2) 
trà liên tục qua các thế hệ. 

Trong cltu kà tế bào, NST nhân đôi ở kà trung gian nà sau đó lại phận 
l¿ dồng đêu trong nguuy)ôn phân. Nhờ đó, 2 tế bào eon có bộ NST' giống 
wuụưw bộ WST của tế bào 1mẹ. 

4WguJên phân là Đhương thức sinh sản của tế bào °à lớn lên của eø thể, 
đồng thời duy) trà ồn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ 
tế bào. 


(Cau hỏi và bài tập 

1. Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn 
điển hình ở các kì nào ? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất 
chu kì ? 

. Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào ? 
a) Kì đầu 
b) Kì giữa 


tk 


e) Kì sau 
đ) Kì trung gian 
3. Nêu những điễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân. 
4. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ? 
a) Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bảo con 
b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bảo mẹ cho 2 tế bảo con 
e) Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con 
đ) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con 
5. Ở mồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. 
Số NST trong tế bảo đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau ? 


N}4 š b)§ ; G}jl6 ; đ)32. 


30 


Bài 10. GIẢM PHÂN 


Giảm phân cũng là hình thức phân bào có thoi phân bào như nguyên phân, diễn ra 
vào thời kì chín của tế bào sinh dục. Giảm phân gồm 2 lần phân bảo liên tiếp nhưng 
NST chỉ nhân đôi có một lần ở kì trung gian trước lần phân bào I. Lần phân bào II 
diễn ra sau một kì trung gian rất ngắn. 
Mỗi lần phân bào đều diễn ra 4 kì : kì 
đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối (hình 10). 
I - Những diễn biến cơ bản của 
NST trong giảm phân I 

Khi bắt đầu phân bào, các NST kép 
xoắn, co ngắn và diễn ra sự tiếp hợp cặp 
đôi của các NST kép tương đồng theo 
chiều dọc vả chúng có thể bất chéo với 
nhau. Tiếp theo, các NST kép trong cặp 
tương đồng lại tách rời nhau. Chúng tập 
trung và xếp song song thành 2 hàng ở 
mặt phăng xích đạo của thoi phân bào. 
Tiếp đến, các NST kép trong cặp NST 
tương đồng phân lï độc lập với nhau về 
hai cực tế bảo. “\ 


Khi sự phân chia nhân kết thúc, các Kì trung gian 
NST kép năm gọn trong hai nhân mới 

được tạo thành. Hai nhân này đều chứa 

bộ NST đơn bội kép (n NST kép), nghĩa Ki đầu 
là có số lượng NST bằng một nửa số 


lượng NST của tế bào mẹ. Sự phân chia 
chất tế bảo diễn ra hình thành hai tế bào 
con đều chứa bộ n NST kép, khác nhau 
về nguồn gốc. 


* vã - h 2 K 
H - Những diễn biến cơ bản của c2 " 
NST trong giảm phân II 
Sau kì cuối I là kì trung gian tồn tại rất Ki cuối 
ngắn, trong thời điểm này không diễn ra Ầ 
sự nhân đôi NST. Tiếp ngay sau đó là lần 
phân bảo II điễn ra nhanh chóng hơn 
nhiều so với lần phân bảo I và có những 
diễn biến cơ bản của NST như sau : Hình 10. Sơ đồ giảm phân 


II ugud ulas) 


31 


Khi bước vào phân bào II, các NST co lại cho thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội). 
Tiếp theo, NST kép tập trung và xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của 
thoi phân bào. Mỗi NST kép gắn với một sợi của thoi phân bào. 

Tiếp đến, sự phân chia ở tâm động đã tách hoàn toàn hai crômatit thành hai NST 
đơn và mỗi chiếc đi về một cực của tế bào. Khi kết thúc sự phân chia nhân, các NST 
nằm gọn trong các nhân mới được tạo thành. Mỗi nhân đều chứa bộ n NST đơn và 
khi sự phân chia chất tế bào được hoàn thành thì 4 tế bào con được tạo thành. 

Sự tan biến và tái hiện của mảng nhân, sự hình thành và mất đi của thoi phân bảo 
trong hai lần phân bào của giảm phân đều tương tự như ở nguyên phân. 


Y Quan sát hình 10 và dựa vào các thông tin nêu trên để điền nội dung phù hợp 
vào bảng 10. 


Bảng 10. Những diễn biến cơ bản của NST ở các kì của giảm phân 


Những diễn biến cơ bản của NST 
Các kì 
Lần phán bào I Lần phân bào II 


Kết quả của quá trình giảm phân là từ 1 tế bảo mẹ với 2n NST, qua hai lần phân 
bào liên tiếp, tạo ra 4 tế bảo con đều có n NST. Như vậy, số lượng NST đã giảm 
đi một nửa. Các tế bào con này là cơ sở để hình thành giao tử. 


32 


Giảm phân là sự phân chàa của tế bào sinh dục mang bộ VST' lưỡng 
bội (2w NST) ở thời kà chín, qua 3 lần phữn bào liên tiếp, tạo ra 4 tế 
bào cơu đêu mang bộ WST đơn bội (nu MST), nghĩa là số lượng MST ở tế 
bào c0? giảm đả một nửa so 0Đới tế bào ?ẹ. 

ung diễn biến e0 bản đủa NST ở giảm phân T là : sự tiếp hợp của 
các NST' kép tương đồng ở kà đầu ; Tiếp đến kà giữa, chứng tập trung 
tà #ếp song song thành 3 hàng ở mặt phẳng +ích đạo của tho¿ phân 
bào ; Sau đó, ở kà sau diễn ra sự phân lỉ độc lập uùà tổ hợp tự do của 
các cặp NST' kép tương đông 0ê hai cực tế bào ; Khả kốt thúc phân bào, 
hai tế Đào mới được tạo thành đêu có bộ NŠT dơn bội (u NST) kép khúc 
whau Đê nguồn gốc. 

Còn ở giảm phân II, đến kà giữa các VST' kép sếp thành một hàng ở 
mặt phẳng ích dạo eủa thoi phán bào. Tiếp theo là kà sau, hai 
crôindatit trong từng NST kép tách nhu ở tâm động thành hai NS7 
đơn trôi phâm lì tê hai cực tế bào. Khi kết túc phân Đào, các VST đơn 
màm trong nhứn của các tế bào con Đói số lượng 0. 


(Q au nói và bài tập 


1. Nêu những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân. 


2. Tại sao những diễn biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên 
sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (n NST) ở các tế bảo con 
được tạo thành qua giảm phân ? 


3. Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phãn vâ nguyên phân. 


4. Ruồi giấm có 2n = 8. Một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II 
Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn trong các trường hợp sau đây ? 


4)2; b)4; ©)8; đ) l6. 


33 


Bài 11. PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH 


I- Sự phát sinh giao tử 

Các tế bào con được tạo thành qua giảm phân sẽ phát triển thành các giao tử, 
sự hình thành giao tử đực và giao tử cái có sự khác nhau. Sự hình thành giao tử ở 
động vật khác với ở thực vật. Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực 
(tính trùng) ở động vật được phác hoạ ở hình I1. 


8 lạo noắn Sự tạo tỉnh 


Thể cực 
thứ nhất 
n 


ì 


Tĩnh trùng 


Hình 11. Sơ đồ quá trình phát sinh giao tử và thụ tỉnh ở động vật 


34 


Trong quá trình phát sinh giao tử đực, các tế bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiều 
lần tạo ra nhiều tỉnh nguyên bào. Sự tạo tỉnh bắt đầu từ tỉnh bào bậc 1. Tế bào này 
giảm phân, lần phân bào [ tạo ra 2 tỉnh bào bậc 2, lần phân bảo II tạo ra 4 tế bào 
con, từ đó phát triển thành 4 tỉnh trùng. 

Trong quá trình phát sinh giao tử cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp 
nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào. Noãn nguyên bào phát triển thành noãn 
bào bậc 1. Tế bào này giảm phân, lần phân bào I tạo ra một tế bào có kích thước 
nhỏ gọi là thể cực thứ nhất và một tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2, 
lần phân bào II cũng tạo ra một tế bào có kích thước nhỏ gọi là thể cực thứ hai và 


một tế bào khá lớn gọi là trứng. Sau này chỉ có trứng thụ tỉnh với tỉnh trùng. 


II ~ Thụ tỉnh 


Thụ tỉnh là sự kết hợp giữa một giao tử đực với một giao tử cái (hay giữa một tỉnh 
trùng với một tế bào trứng) tạo thành hợp tử (hình 11). Sự thụ tỉnh giữa các loại 
giao tử đực và cái diễn ra với khả năng như nhau. Thực chất của sự thụ tỉnh là sự 
kết hợp 2 bộ nhân đơn bội hay tổ hợp 2 bộ NST của 2 giao tử đực vả cái, tạo thành 
bộ nhân lưỡng bội ở hợp tử có nguồn gốc từ bố và mẹ. 

'V Tại sao sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực và giao tử cái lại tạo được 


các hợp tử chứa các tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc ? 


III — Ý nghĩa của giảm phân và thụ tỉnh 

Nhờ có giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ NST đơn bội. Qua thụ tính 
giữa giao tử đực và giao tử cái, bộ NST lưỡng bội được phục hồi. Như vậy, sự phối 
hợp các quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tỉnh đã đảm bảo duy trì ổn định 
bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể. 

Mặt khác, giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST và 
sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử trong thụ tỉnh đã tạo ra các hợp tử mang 
những tổ hợp NST khác nhau. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm xuất hiện nhiều 
biến dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh sản hữu tính, tạo nguồn nguyên liệu 
cho tiến hoá và chọn giống. Do đó, người ta thường dùng phương pháp lai hữu tính 


để tạo ra nhiều biến dị tổ hợp nhằm phục vụ cho công tác chọn giống. 


Qua gian phân, ở động Đội, mỗi tình bào bậc 1 cho ra 4 tình trùng, 
còn mỗi noãu bào Đậc 1 chủ eho ?a 1 trứng. 

Thụ tỉnh là sự tổ hợp ngữa nhiên giữa một giao từ đực oới một giao 
tử cái, »ê bàn chất là sự kết hợp của 2 bộ hữu đơn bội (w NST) tạo ra 
Độ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tà. 

Sự phối hợp cúc quá trành mỤu¿Jôn phân, giùm phân 0à thụ tỉnh đã 
du, trì ổn định bộ NST đặc trưng của các loài sinh sửn lưu tính qua 
các thế hệ cơ thể. Đông thời còn tạo ra nguồn biến dị tổ hợp phong phú 
cho chọn giống »à tiến hoá. 


(Q au hỏi và bài tập 


1. Trình bảy quá trình phát sinh giao tử ở động vật. 


be 


.- Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được 
duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể. 


3. Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải 
thích trên cơ sở tế bào học nào ? 

4. Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tỉnh là gì trong các sự kiện sau đây ? 
a) Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái 
b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội 
c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái 
đ) Sự tạo thành hợp tử 

5, Khi giảm phân và thụ tỉnh, trong tế bảo của một loài giao phối, 2 cặp NST tương 


đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các 
hợp tử 2 


36 


[šm «6 biếc Z 


Quá trình phát sinh giao tử ở thực vật, đặc biệt ở thực vật có hoa diễn ra khá phức 
tạp (hình sau). Trong quá trình phát sinh giao tử đực, mỗi tế bảo mẹ của tiểu bảo 
tử giảm phân cho bốn tiểu bào tử đơn bội từ đó sẽ hình thành bốn hạt phấn. Trong 
hạt phấn, một nhân đơn bội phân chia cho một nhân ống phấn và một nhân sinh 
sản. Tiếp theo, nhân sinh sản lại phân chia tạo thành hai giao tử đực. 


Trong quá trình hình thành giao tử cái, tế bào mẹ của đại bào tử giảm phân cho 
bốn đại bào tử. nhưng chỉ có một sống sót rồi lớn lên và nhân của nó nguyên phân 
liên tiếp 3 lần tạo ra 8 nhân đơn bội trong một cấu tạo được gọi là túi phôi. Trứng 
là một trong ba tế bảo ở phía cuối lỗ noãn của túi phôi. 


Tế bào mẹ Tế bào mẹ của 

tiểu bào tử đại bào từ 

(lưỡng bội, 2n NST) (lưỡng bội, 2n n “® 

Giảm BSINN Giảm Z43% 
Tiểu bào tử 
(đơn bội, n NST) Các đại m.. m 
(3 đại bào tử bị thoái hoá) 

Một lấn nguyên phân Ba lấn 
cho hai nhân đơn bội nguyên phân 


Nhân ống phấn 


2 nhân cực 
Nhân sinh sản 
Hạt phấn Š Vẻ 4y 2 trợ bào 
II 20h 3 tế bào Trứng (giao tử cái) 
Vỏ trong đối cực 
z 
sự Túi phôi 
4) Sự hình thành giao tử đực b) Sự hình thành giao tử cái 


Quá trình phát sinh giao tử ở cây có hoa 


37 


Bài 12. CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH 


I- Nhiễm sắc thể giới tính 

Trong các tế bào lưỡng bội (2n NST) của loài, bên cạnh các MST ¿hường (kí hiệu 
chung là A) tổn tại thành từng cặp tương đồng, giống nhau ở cả hai giới tính, còn 
có một cặp MST giới tính tương đồng gọi là XX hoặc không tương đồng gọi là XY. 
Ví dụ : Trong tế bào lưỡng bội ở người có 22 cặp NST thường (44 A) và một cặp 
NST giới tính XX ở nữ hoặc XY ở nam (hình 12.1) 


LŨ 2 3 4 cj SẺ 2 3 4 =Ì 
6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 
16 17 18 16 17 18 

19 20 2L 22 XX 19 20 21 22 XY 


Hình 12.1. Bộ NŠT ở người 


NST giới tính mang gen quy định các tính trạng liên quan và không liên quan với 
giới tính. Ví dụ : Ỏ người, NST Y mang gen SRY còn gọi là nhân tố xác định tinh 
hoàn, NST X mang gen lặn quy định máu khó đông. 

Giới tính ở nhiều loài phụ thuộc vào sự có mặt của cặp XX hoặc XY trong tế bào. 
Ví dụ : Ở người, động vật có vú, ruồi giấm, cây gai, cây chua me... cặp NST giới 
tính của giống cái là XX, của giống đực là XY. Ở chim, ếch nhái, bò sát, bướm, 
dâu tây... cặp NST giới tính của giống đực là XX, của giống cái là XY, 


II - Cơ chế nhiễm sắc thể xác định giới tính 


Ở đa số loài giao phối, giới tính được xác định trong quá trình thụ tinh, ví dụ như 
ở người (hình12.2). 


38 


Hình 12.2. Cơ chế NST xác định giới tính ở người 


Ÿ Quan sát hình 12.2 và trả lời các câu hỏi sau : 

— Có máy loại trứng và tỉnh tràng được tạo ra qua giẳm phân ? 

— Sự thụ tỉnh giữa các loại tỉnh tràng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp 
tử phát triển thành con trai hay con gái ? 

— Tại sao tỉ lệ con trai và con gái sơ sinh là xấp xỉ 1 : 1 ? 


Cơ chế xác định giới tính là sự phân li của cặp NST giới tính trong quá trình phát 
sinh giao tử và được tổ hợp lại qua quá trình thụ tinh. Cơ thể chỉ cho một loại giao 
tử, ví dụ như nữ giới chỉ cho một loại trứng mang NST X, thuộc giới đồng giao tử. 
Cơ thể cho hai loại giao tử, ví dụ như nam giới cho hai loại tính trùng (một mang 
NST X và một mang NST Y), thuộc giới dị giao tử. Tỉ lệ con trai : con gái là 


39 


xấp xỉ I : I nghiệm đúng trên số lượng cá thể đủ lớn và quá trình thụ tỉnh giữa các 
tỉnh trùng và trứng diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Tuy vậy, những nghiên cứu trên 
người cho biết tỉ lệ con trai : con gái trong giai đoạn bảo thai là 114 : 100. 
Tỉ lệ đó là 105 : 100 vào lúc lọt lòng và 101 : 100 vào lúc 10 tuổi. Đến tuổi già thì 
số cụ bà nhiều hơn số cụ ông. 

II - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hoá giới tính 

Thuyết NST xác định giới tính không loại trừ ảnh hưởng của các nhân tố môi 
trường trong và ngoài lên sự phân hoá giới tính. 

Nếu cho hooemôn sinh dục tác động vào những giai đoạn sớm trong sự phát triển 
cá thể có thể làm biến đổi giới tính tuy cặp NST giới tính vẫn không đổi. 
Ví dụ : dùng mêtyl testostêrôn tác động vào cá vàng cái có thể làm cá cái biến 
thành cá đực (về kiểu hình). 

Ở một số loài rùa, nếu trứng được ủ ở nhiệt độ dưới 289C sẽ nở thành con đực, còn 
ở nhiệt độ trên 329C trứng nở thành con cái. Thầu dầu được trồng trong ánh sáng 
cường độ yếu thì số hoa đực giảm. 

Nắm được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới sự phân hoá giới 
tính, người ta có thể chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi cho phù hợp với 
mục đích sản xuất. Ví dụ : tạo ra toàn tằm đực (tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái), 
nhiều bê đực để nuôi lấy thịt, nhiều bê cái để nuôi lấy sữa. 


Tính đực, cúi được quy định bởi cặp NST giới tính. Sự tự nhân đôi, 
hân lì nà tổ hợp của cặp VST gỏới tính trong các quá trành phát sinh 
giao tử uù thụ tỉnh là cơ chế tế bào học của sự #ác định giới tính. 
Sự phân lì đa cặp NST XY trong phát sinh giao từ tạo ra 3 loại tỉnh 
trùng mang VST' Ý °à Ÿ có số lượng ngang nhau. Qua thụ tình của 3 
Ioqi từnh trùng này tới trứng mang NST Ý tạo ?a 3 loại tổ hợp XX »à 
XY „ới số lượng ngang nhau, do đó tạo ra tỉ lệ đực : cúi tấp #¿ 1: I 
ở đa SỐ loài. 

Quá trình phân hoá giúi tính còn chịu nh hưởng của các nhận tổ môi 
trường bên trong »à bên ngoài. Người ta đã ứng dụng dì truyên giới 
tính ào các lĩnh „ực sửnu xuất, đặc biệt là tiệc điêu khiổn tủ lệ đực : cái 
trong lĩnh t( chăn nuôi. 


40 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. 

2. Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ 
quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai ? 

3. Tại sao trong cấu trúc đân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ I : 1? 

4. Tại sao người ta có thể điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi ? Điều đó có ý nghĩa 
gì trong thực tiễn ? 

5. Ở những loài mà giới đực là giới đị giao tử thì những trường hợp nảo trong các 
trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực : cái xấp xỉ l : 1? 
a) Số giao tử đực bằng số giao tử cái. 
b) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương. 
e) Số cá thế đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau. 


đ) Xác suất thụ tỉnh của hai loại giao tử đực (mang NST X và NST Y) với giao 
tử cái tương đương. 


|šm có biếc Ê 
Thụ tỉnh trong ống nghiệm 


Thụ tỉnh trong ống nghiệm được áp dụng để khắc phục trường hợp vô sinh và 
chẩn đoán sớm kiểu gen thai nhỉ nhằm tránh các khuyết tật di truyền nghiêm trọng 
cho thai nhỉ. Đầu tiên, người ta tách lấy trứng của người phụ nữ bị tắc ống dẫn trứng 
ra ngoài cơ thể. Trứng này được trộn lẫn với tinh trùng trong ống nghiệm hoặc trong 
đĩa hộp lồng nuôi cấy. 2 ngày sau khi thụ tỉnh (khi hình thành được 8 tế bào), phôi 
được cấy ghép vào đạ con của người phụ nữ. Các phôi 8 tế bảo tương tự được bảo 
quản ở nhiệt độ thấp để sử dụng về sau nếu việc cấy ghép trước không thành công. 


Công nghệ này hiện nay được thực hiện ở các trung tâm y tế lớn trên khắp thế 
giới. Tuy rất đắt, không dưới 5000 đô la Mĩ cho 1 lần thực hiện nhưng toàn thế 
giới (kể cả Việt Nam) cũng đã có hàng vạn đứa trẻ được sinh ra bằng cách này. 


4I 


Bài 13. DI TRUYỀN LIÊN KẾT 


I- Thí nghiệm của Moocgan 

Moocgan chọn ruồi giấm làm đối tượng nghiên cứu di truyền (năm 1910) vì nó dễ 
nuôi trong ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời ngắn (10 — 14 ngày đã cho một thế hệ), 
có nhiều biến dị đễ quan sát, số lượng NST ít (2n = 8). 


Ở muổi giấm, gọi : gen B ñ °BÍ. "địt: 
quy định thân xám, gen b dài v VI t 
quy định thân đen ; gen V VET đêng b (Gan cụ) 
quy định cánh đài, gen v 6 vŸ lš 
quy định cánh cụt. B8Rb 

h II 


Moocgan lai hai dòng ruồi (xám, dài) 

giấm thuần chủng thân -=======-=============ms======r=m=sn=ms=nemae 
. , SẺ: si 152 l6 60 B b b b 

xám, cánh dài và thân đen, Laiphântch  œf Fị JÍ # ọ JÍ 

cánh cụt được F¡ toàn ruồi ViDv w 

thân xám, cánh dài. Sau đó, 8 bữà b 

ông thực hiện phép lai giữa 6 v1 Ị: ". J: 

ruồi đực F4 với ruồi cái 


(xám, dài) Tá ^ (đen, cụt) 


thân đen, cánh cụt thu được 
ở thế hệ sau có tỉ lệ là I 
thân xám, cánh đài g1 thân b ' b b b 
đen, cánh cụt. Kết quả phép lÍÌ Ji 

Si VÀ A # Ea À v v v v v 
lai này đã được giải thích 
bằng sơ đồ lai ở hình 13. 
Ÿ Quan sát hình 13 và trả 
lời các câu hỏi sau : 


(xám, dài) (đen, cụt) 


Hình 13. Cơ sở tế bào học của di truyền liên kết 

—Tại sao phép lai giữa ruồi đực F, với ruồi cái thân đen, cánh cụt được gơi là phép 
lai phân tích ? 

— Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhầm mục đích gì ? 

~ Giải thích vì sao dựa vào tỉ lệ kiểu hình  : 1, Moocgan lại cho rằng các gen quy 
định màu sắc thân và dạng cánh càng nằm trên một NST (liên kết gen). 

— Hiện tượng di truyền liên kết là gì ? 

Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen và cánh cụt luôn luôn di truyền 

đồng thời với nhau được giải thích bằng sự di truyền liên kết gen. Các gen quy định 

nhóm tính trạng này nằm trên một NST cùng phân li về giao tử và cùng được tổ 

hợp qua quá trình thụ tỉnh. 


42 


II - Ý nghĩa của di truyền liên kết 

Trong tế bào, số lượng gen lớn hơn số lượng NST rất nhiều, nên mỗi NST phải 
mang nhiều gen. Các gen phân bố dọc theo chiều dài của NST và tạo thành nhóm 
gen liên kết. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài thường ứng với số NST trong bộ đơn 
bội của loài. Ví dụ : ở ruồi giấm có 4 nhóm gen liên kết tương ứng với n = 4. 
Nếu sự phân l¡ độc lập của các cặp gen làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp thì liên 
kết gen không tạo ra hay hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. Ví dụ : trong thí 
nghiệm trên của Moocgan, ở thế hệ lai không xuất hiện những kiểu hình khác P. 
Di truyền liên kết đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được 
quy định bởi các gen trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta có thể chọn 
được những nhóm tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau. 


Tỷ truy)ên liên kết là hiện Lượng tôi nhún tính trạng tĩược tì truyJôn 
cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một ST cùng phân lỉ 
trong quá trành phân bào. 


Dựa ào sự đủ truyện liên kết, người ta có thể chọn được thững nhóin 
tính trạng tốt luôn được dã truyJên cùng ới nhau. 


(Q au hói và bài tập 
1. Thế nảo là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li 
độc lập của Menđen như thế nào ? 
2. Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở 
tế bào học. 
3. So sánh kết quả lai phân tích F; trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền 
liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống. 
4. Cho 2 thứ đậu thuần chủng hạt trơn, không có tua cuốn và hạt nhăn, có tua cuốn 
giao phấn với nhau được F; toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F¡ tiếp tục giao phấn 
với nhau được F có tỉ lệ : 
1 hạt trơn, không có tua cuốn : 2 hạt trơn, có tua cuốn : l hạt nhăn, có tua cuốn. 
Kết quả phép lai được giải thích như thế nào ? Hãy lựa chọn câu trả lời đúng 
nhất trong các câu trả lời sau : 
a) Từng cặp tính trạng đều phân li theo tỉ lệ 3 : 1. 
b) Hai cặp tính trạng đi truyền độc lập với nhau. 
e) Hai cặp tính trạng di truyền liên kết. 
đ) Sự tổ hợp lại các tính trạng ở P. 
43 


Bài 14. THỰC HÀNH : QUAN SÁT HÌNH THÁI 
NHIỄM SẮC THỂ 


1- Mục tiêu 
— Nhận dạng được NST ở các kì. 


— Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi, 


II - Chuẩn bị 

— Các tiêu bản cố định NST của một số loài động vật, thực vật (giun đũa, châu 
chấu, trâu, bò, lợn, người, hành, lúa nước,...). 

— Kính hiển vi quang học với số lượng tương ứng với số nhóm học sinh. 


— Hộp tiêu bản với số lượng tương ứng với số nhóm học sinh. 


II - Cách tiến hành 

— Học sinh được phân thành nhóm để tiến hành công việc. 

— Mỗi nhóm được nhận 1 kính hiển vi và 1 hộp tiêu bản. 

— Học sinh tiến hành thao tác với kính hiển vi và quan sát tiêu bản theo từng nhóm 
như sau : 

+ Đặt tiêu bản lên kính. Lúc đầu, dùng vật kính có bội giác bé để lựa chọn điểm 
quan sát đạt yêu cầu. Sau đó, chuyển sang bội giác lớn để quan sát tiếp. 

+ Trong tiêu bản có các tế bào đang ở các kì khác nhau : tế bào ở kì trung gian 
có nhân hình tròn không thấy rõ NST, các tế bào đang phân chia ở các kì khác 
nhau được nhận biết thông qua việc xác định vị trí của NST trong tế bảo. 
Ví dụ : Các NST tập trung ở giữa tế bào thành hàng thì tế bào ở kì giữa ; 
nếu các NST phân thành hai nhóm về hai hướng cực tế bào thì tế bào đang ở 
kì sau... Để quan sát rõ nhất hình thái NST cần xác định NST đang ở kì giữa. 

— Khi nhận dạng được hình thái rõ nhất của NST, học sinh cần trao đổi trong nhóm 
và lần lượt quan sát với sự xác nhận của giáo viên. 


IV - Thu hoạch 


Học sinh vẽ các hình quan sát được vào vở thực hành. 


44 


CHươNG]]]_ ADN VÀ GEN 


Bài 15. ADN 


I - Cấu tạo hoá học của phân tử ADN 


ADN (axit đêôxiribônuclêie) là một loại axit nuelêïc, 
được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O,N và P. 

ADN thuộc loại đại phân tử, có kích thước lớn. có thể 
dài tới hàng trăm tun() và khối lượng lớn đạt đến hàng 
triệu, hàng chục triệu đơn vị cacbon (đvC)). 

ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, nghĩa là 
gồm nhiều phần tử con gọi là đơn phân. Đơn phân của 
ADN là nuelêôtit gồm 4 loại : ađênin (A), timin (T), 
xitôzin (X) và guanin (G). Mỗi phân tử ADN gồm hàng 
vạn, hàng triệu đơn phân (hình 15). 

Bốn loại nuclêôtit trên liên kết với nhau theo chiều 
dọc và tuỷ theo số lượng của chúng mà xác định chiều 
đài của ADN. đồng thời chúng sắp xếp theo nhiều 
cách khác nhau tạo ra được vô số loại phân tử ADN Hình 15. Mô hình 
khác nhau. Các phân tử ADN phân biệt nhau không cất trúc một đoạn 
chỉ bởi trình tự sắp xếp mà còn cả về số lượng và phân tử ADN 
thành phần các nuclêôtit. 


'ÿ Dựa vào các thông tin trên hãy trả lời câu hỏi sau : 
Vì sao ADN có tính đặc thì và đa dạng ? 


Tính đa dạng và tính đặc thù của ADN là cơ sở cho tính đa dạng và tính đặc thù 
của các loài sinh vật. ADN trong tế bảo chủ yếu tập trung trong nhân và có khối 
lượng ổn định, đặc trưng cho mỗi loài. Trong giao tử, hàm lượng ADN giảm đi 
một nửa và sau thụ tỉnh hàm lượng ADN lại được phục hồi trong hợp tử. Ví dụ : 
Hàm lượng ADN trong nhân tế bào lưỡng bội của người là 6,6.10~12g, còn trong 
tỉnh trùng hay trứng là 3,3.10-!2g. Điều này liên quan với cơ chế tự nhân đôi, phân 
li và tổ hợp của các NST diễn ra trong các quá trình phân bào và thụ tỉnh. 


(1) tưa= 103mm 
@) đv€ là đơn vị caebon = 1/12 khối lượng nguyên tử C12 = 1,6602.10724gam 


II - Cấu trúc không gian của phân tử ADN 
Năm 1953, J.Oatxơn và F.Criek đã công bố mô hình cấu trúc không gian của 
phân tử ADN (hình 15). 

Theo mô hình này, ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, 
xoắn đều quanh một trục theo chiều từ trái sang phải (xoắn phải), ngược chiều 
kim đồng hồ. Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hiđrô 
tạo thành cặp. Mỗi chu kì xoắn dài 34) gồm 10 cặp nuclêôtit. Đường kính 
vòng xoắn là 20Ä. 

V Quan sát hình 1Š và trả lời các câu hỏi sau : 

— Các loại nuclêôtit nào giữa 2 mạch liên kết với nhau thành cặp ? 

— Giả sử trình tự các đơn phân trên một đoạn mạch ADN như sau : 

=A-T-G-G-X-T-A-G-T-X- 
Trình tự các đơn phán trên đoạn mạch tương ứng sẽ như thế nào ? 


Các nuelêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (NTBS), 
trong đó A liên kết với T còn G liên kết với X. Do NTBS của từng cặp nuclêôtit 
đã đưa đến tính chất bổ sung của 2 mạch đơn. Vì vậy, khi biết trình tự sắp xếp các 
nuelêôtit trong mạch đơn này thì có thể suy ra trình tự sắp xếp các nuelêôtit trong 
mạch đơn kia. 

Theo NTBS, trong phân tử ADN số ađênin bằng số timin và số guanin bằng số 
xitôzin, do đó A +G = T+X. Tỉ số (A + T) /(G + X) trong các ADN khác nhau 
thì khác nhau và đặc trưng cho từng loài. 


Phân từ LDN được cấu tạo từ các nguy/ên tố Œ H, O, N uà P. ADN thuộc 
Ioqi đại phân tử được cẩu tạo theo nguyên tác tỉa phân 1à ơn phân 
là nauẴ©lôðtit thuộc 4 loại: A, 7; Œœ, X. 

ADN của môi loài được đặc thù bởi thành phân, số lượng »à trành tự 
sắp zếp của các wuolêôtit. Do trình tự sắp xếp khác nhau của 4 loại 
uclô0tiL đã tạo nên tính tủa dựng của ADN. Tính đa tụng 0ù tính đặc 
thù của ADN là e0 sở phân tử cho tính da dạng nà tính đạc thù đùa các 
loài sinh nội. 

ALDN là một chuỗi toán kép gôm hai mạch song song, #oắn đêm. 
Các wuelêôtit giữa 3 mạch đơn liên kết uó¿ nhau thành từng cấp theo 
TS : A liên kết uới T, Œ liên kết 0úi Ä, chính aguyJên tắc này đã tạo 
nên tính chất bồ sung của 3 mạch đơn. 


(1) Â (Ảngxtorông) = 1077mm 


46 


(Q au hỏi và bài tập 
1. Nêu đặc điểm cấu tạo hoá học của ADN. 
2. Vì sao ADN có cấu tạo rất đa dạng và đặc thù ? 
. Mô tả cấu trúc không gian của ADN. Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những 
điểm nào ? 
4. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau : 
=Ä=T=<l=X=<T=A=f=T=X= 
Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó. 
5. Tính đặc thù của mỗi loại ADN do yếu tố nào sau đây quy định ? 
a) Số lượng. thành phần và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử ADN 
b) Hàm lượng ADN trong nhân tế bảo 
c) Tỉ lệ (A +T) / (G + X) trong phân tử ADN 
đ) Cả b và e 
6. Theo NTBS thì về mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng ? 
aA+GE=T+Xx 
b)A=T;G=X 
@A+T+GEA+X+T 
đ)ìA+X+T=G+X+T 


[5m có biếc 


Mô hình phân tử ADN được công bố năm 1953 bởi J. Oatxơn (người Mĩ) và 
E. Crick (người Anh). Lúc mô hình ADN được công bố, J. Oatxơn mới 25 tuổi, 
F. Criek 37 tuổi. Mô hình ADN được xem là một trong những phát minh quan 
trọng nhất ở thế kỉ XX. Với phát minh này, hai nhà khoa học (cùng với Uynkin) 
đã được trao giải thưởng Nôben năm 1962. 


47 


Bài 16. ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN 


1- ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào ? 

Phân tử ADN có cấu trúc 2 mạch nuclêôtit bổ sung cho nhau và nhờ đó ADN có 
một đặc tính quan trọng là tự nhân đôi (sao chép) đúng mẫu ban đầu. 

Quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung 
gian, lúc nảy NST ở dạng sợi mảnh dãn xoắn. Có thể hình dung quá trình nảy dưới 
dạng đơn giản hoá theo sơ đồ hình 16. 


Khi bắt đầu quá trình tự nhân đôi, phân tử ADN tháo xoắn, 2 mạch đơn tách nhau 
dân dần và các nuelêôtit trên mạch đơn sau khi được tách ra lần lượt liên kết với 
các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào để dần hình thành mạch mới. Khi quá 
trình tự nhân đôi kết thúc, 2 phân tử ADN con được tạo thành rồi đóng xoắn và 
sau này chúng được phân chia cho 2 tế bào con thông qua quá trình phân bảo. 
Trong quá trình tự nhân đôi của ADN có sự tham gia của một số enzim và yếu tố 
có những tác dụng tháo xoắn, tách mạch, giữ cho mạch ở trạng thái duỗi, liên kết 
các nuclêôtit với nhau... 


ADN con 


ITTTTTTI 
ADN mẹ 
ADN con 


[ITHISRT 
Hình 16. Sơ đồ tự nhân đôi của phản tử ADN 


' Quan sát hình I6 và trả lời các cân hỏi sau : 
— Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN ? 


— Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhan thành 
từng cặp ? 


48 


— Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ? 

— Có những nhận vét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ ? 

Như vậy, quá trình tự nhân đôi của ADN diễn ra theo những nguyên tắc sau : 

- NTBS : Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của 
ADN mẹ. Các nuelêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi 
trường nội bào theo nguyên tắc : A liên kết với T hay ngược lại, G liên kết với 
X hay ngược lại. 

— Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn) : Trong mỗi ADN con có một mạch 
của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới. 

Chính sự tự nhân đôi của ADN là cơ sở của sự nhân đôi của NST, tiếp theo sự hình 

thành 2 ADN con là sự hình thành chất nền prôtêïn, tạo nên 2 crômatit. 


I - Bán chất của gen 

Gen là một đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định. Tuỳ theo chức 
năng mà gen được phân thành nhiều loại, nhưng ở đây chủ yếu để cập tới gen cấu 
trúc mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtê¡n. 

Trung bình mỗi gen gồm khoảng 600 đến 1500 cặp nuelêôtit có trình tự xác định. 
Mỗi tế bào của mỗi loài chứa nhiều gen, ví dụ : trực khuẩn đường ruột (E. coli) có 
2500 gen, ruồi giấm có khoảng 4000 gen, ở người có khoảng 3,5 vạn gen. 

Ngày nay, người ta đã hiểu biết khá sâu về cấu trúc và chức năng của gen, xác lập 
được bản đồ phân bố các gen trên NST ở một số loài. Những hiểu biết này rất có 
ý nghĩa không chỉ về lí thuyết mà còn về cả thực tiễn như trong chọn giống, y học 
và kĩ thuật đi truyền. 


II - Chức năng của ADN 

Bản chất hoá học của gen là ADN. Vì vậy, ADN lả nơi lưu giữ thông tin đi truyền, 
nghĩa là thông tin về cấu trúc của prôtêin. Các gen khác nhau được phân bố theo 
chiều dài của phân tử ADN. 

Nhờ đặc tính tự nhân đôi nên ADN thực hiện được sự truyền đạt thông tỉn di truyền 
qua các thế hệ tế bào và thế hệ cơ thể. Chính quá trình tự nhân đôi của ADN là cơ 
sở phân tử của hiện tượng di truyền và sinh sản, đuy trì các đặc tính của từng loài 
ổn định qua các thế hệ, bảo đảm sự liên tục sinh sôi nảy nở của sinh vật. 


49 


Quá trình tự nhân đô¿ của ADN diễn ra theo các #gu)Jên tắc : HgM)Jêh* 
tắc bồ sung à nguJên tác giữ lại một nửa. Nhờ đó, 2 ADN eow được 
tạo ra giống ADN mẹ. Đâu là nmuột đặc tính xúc định ADN là c0 sở phâm 
từ của hiện tượng dì truyôn. 


Bản chất hoá học của gen là ADN - mỗi gen cấu trúc là một đoạn 
mạch của phữu tử ADN, lưu giữ thông tỉn gu định cấu trúc của 
một loại prôtôin. 


ALDN có hai chức năng quan trọng là lưu giữ 0à truyên đạt 
thông tìn dì truy)ên. 


(Cau nói và bài tập 


1. Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN. 

2. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống 
ADN mẹ. 

3. Nêu bản chất hoá học và chức năng của øen. 

4. Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau : 


Mạch l:—A=G-T-X-X-T- 


Mạch 2:—-T-X-A-G-G-A- 


Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ 
nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi. 


Bài 17. MỐI OUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN 


Lan -r 


ARN (axit ribônuelêic) cũng như ADN thuộc loại axit 
nuelêie. Tuỳ theo chức năng mà các ARN được chia thành 
các loại khác nhau như ARN thông tin (mARN), ARN vận 
chuyển (tARN), ARN ribôxôm (rARN), cụ thể là : 


— mARN có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc 
của prôtê¡n cần tổng hợp. 


: Nuclêôtit 

— tARN có chức năng vận chuyển axit amin tương ứng tới 
nơi tổng hợp prôtê¡n. 

— rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm - nơi tổng hợp Øø 
prôtê¡n. 

ARN cũng được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O,N và P 

thuộc loại đại phân tử nhưng có kích thước và khối lượng 

nhỏ hơn nhiều so với ADN. ARN được cấu tạo theo nguyên 

tắc đa phân gồm hàng trăm, hàng nghìn đơn phân. Đơn 

phân cấu tạo nên ARN cũng là nuelêôtit gồm 4 loại là A 

(ađênin). G (guanin), X (xiôzin) và U (uraxin). Nhìn - /y;y J7,1, Mô hình 

chung, phân tử ARN khi mới được tổng hợp ở trong nhân _ cấu rríc bậc 1 của 

tế bào có mô hình cấu trúc như hình 17.1. 1 đoạn phân tử ARN 

'Ÿ Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17. 


Bảng 17. So sánh ARN vàADN' 


[mmm | ———————[ —————— 


II - ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào ? 


Nói chung, quá trình tổng hợp các loại ARN diễn ra trong nhân, tại các NST thuộc 
kì trung gian đang ở dạng sợi mảnh chưa xoắn. Các loại ARN đều được tổng hợp 
dựa trên khuôn mẫu là ADN dưới tác động của enzim. Khi bắt đầu tổng hợp ARN, 
gen được tháo xoắn và tách dần 2 mạch đơn, đồng thời các nuelêôtit trên mạch vừa 
được tách ra liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào thành từng 
cặp để hình thành dần dần mạch ARN. Sự hình thành mạch ARN được thể hiện 
đơn giản hoá ở hình 17.2. Khi kết thúc, phân tử ARN được hình thành liền tách 


S1 


khỏi gen và sau đó rời nhân đi ra chất tế bào để thực hiện quá trình tổng hợp 
prôtê¡n. Phân tử ARN này được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là gen mang thông 
tin cấu trúc của một loại prôtêin nên được gọi là mARN. Quá trình tổng hợp tARN 
và rARN cũng theo nguyên tắc tương tự, nhưng sau khi được hình thành, mạch 
nuelêôtit sẽ tiếp tục hoàn thiện để hình thành phân tử tARN hay rARN hoàn chỉnh. 


Mạch ARN đang được tổng hợp 


Mạch khuôn của ADN 


Hình 17.2. Sơ đồ tổng hợp phản tử ARN 


Y Quan sát hình 17.2 và trả lời các câu hỏi sau : 

Một phân tử ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen ? 

— Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhan để tạo cặp trong quá trình hình thành 
mạch ARN? 

— Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phán trên mạch ARN so với mỗi mạch 
đơn của gen ? 

Như vậy, quá trình tổng hợp phân tử ARN dựa trên một mạch đơn của gen với vai 

trò khuôn mẫu và sự liên kết giữa các nuclêôtit trên mạch khuôn với các nuclêôtit 

tự do của môi trường cũng diễn ra theo NTB§S, trong đó A liên kết với U, T liên 

kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G. Mạch ARN được tổng hợp có trình 

tự các nuelêôtit tương ứng với trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn nhưng theo 

NTBS, hay giống nhĩ trình tự các nuelêôti† trên mạch hổ sung với mạch khuôn, 

chỉ khác T được thay thế bằng U. Qua đó cho thấy trình tự các nuclêôtit trên mạch 

khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trong mạch ARN. 


ALRN là dại phân tử được cấm tạo theo ngugJ/ên tắc đa phân do nhiều 
đơn phâm là các welôOtit thuộc 4 loqạ¿ A, U, G, Ý liên kết tạo thành 1một 
chuổi toán đơn. 

ALRN được tổng hợp dựa trên khuôn mắm là một mạch của gen tà diễn 
ra theo wguyjên tác bồ sưng. Do đó, trành tự các wwelôðtit trên mạch 
khuôn của gen q1 định trình tự các e#dcÌl©6tit trên mạch ARN. 


3 


(Q au hỏi và bài tập 


1. Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN. 
2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào ? Nêu bản chất của mối 
quan hệ theo sơ đổ gen -> ARN. 
3. Một đoạn mạch của gen có cấu trúc như sau : 
Mạch l:—A—=T-G-=X-T-X-G- 
|? JJj 0Ú th! | 
Mạch 2:—T—A=X=G-A-G-X- 
Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2. 
4. Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuelêôtit như sau : 
=—A-=U-G-X-U-U-G-A-X- 
Xác định trình tự các nuclêôtit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch 
ARN trên. 
5. Loại ARN nảo sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền ? 
a) tARN 
b)mARN 
€)rARN 
đ) Cả 3 loại ARN trên 


Cấu trúc tổng quất lš chẽ ba 
(phần 0p phù) 


|5 m có biết 
tARN 
tARN là một mạch đơn nuclêôtit được cuốn 
trở lại thành kiểu 3 thuỷ như lá chế ba. Cấu trúc lập thể 
Trong 3 thuỷ này có : Alát amln-Ƒ— 


— Một thuỳ mang đối mã (anticôđon) sẽ bổ 
sung với mã sao (côđon) trên mARN. 


Vùng ghép cặp vận lạ 
để tạo xoẫn kếp 


— Một thuỷ gắn với ribôxõm. 

— Một thuỳ có chức năng nhận diện enzim 
gắn axit amin tương ứng với tARN. 

tARN chiếm khoảng 10 - 20% tổng số ARN 


của tế bào. Cấu trúc của tARN 


Bài 18. PRÔTÊIN 


1- Cấu trúc của prôtêin 

Prôtê¡n là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O,N và có thể còn có 
một số nguyên tố khác. Prôtêin thuộc loại đại phân tử, có khối lượng và kích thước 
lớn (có thể dài tới 0,Ium, khối lượng có thể đạt tới hàng triệu đvC). Prôtê¡n cũng 
được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân : gồm hàng trăm đơn phân. Đơn phân cấu 
tạo nên prôtê¡n là axit amin, có hơn 20 loại axit amin khác nhau. 

'Y Vì sao prôtêin có tính đa dạng và đặc thà ? 

Tính đa dạng và đặc thù của prôtêin còn được biểu hiện ở các dạng cấu trúc không 
gian (hình 18). Chính ở dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới thực hiện 
được chức năng của nó. 


— 


axit amin 
Bậc 2 | 


Bậc 3 


Bậc 4 
(phân tử hêmôglôbin) 


Hình 18. Các bậc cấu trúc của phân tử prôtêin 


— Cất trúc bậc 1 là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi axit amin. 

— Cấu trúc bậc 2 là chuỗi axit amin tạo các vòng xoắn lò xo đều đặn. Các vòng 
xoắn ở prôtêin dạng sợi còn bện lại với nhau kiểu dây thừng tạo cho sợi chịu lực 
khoẻ hơn. 

— Cấu trúc bậc 3 là hình đạng không gian ba chiều của prôtêin do cấu trúc bậc 2 
cuộn xếp tạo thành kiểu đặc trưng cho từng loại prôtê¡n, ví dụ : prôtêin hình cầu. 


54 


— Cấu trúc bậc 4 là cấu trúc của một số loại prôtê¡n gồm hai hoặc nhiều chuỗi axit 
amin cùng loại hay khác loại kết hợp với nhau. 


'Y Tính đặc trưng của prôtêin còn được thể hiện thông qua cất trúc không gian nhự 
thế nào ? 

II - Chức năng của prôtêin 

Đối với tế bào và cơ thể, prôtê¡n có nhiều chức năng quan trọng. 

1. Chức năng cấu trúc 

Prôtê¡n là thành phần cấu tạo của chất nguyên sinh, là hợp phần quan trọng xây 
dựng nên các bào quan và màng sinh chất. Từ đó, hình thành các đặc điểm giải 
phầu, hình thái của các mô, các cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. 

Ví dụ : Histôn là loại prôtê¡n tham gia vào cấu trúc của NST. Đặc biệt, prôtê¡n dạng 
sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt (như côlagen và clastin là thành phần chủ yếu 
của da và mô liên kết, kêratin ở trong móng, sừng, tóc và lông). 

2. Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất 

Quá trình trao đổi chất trong tế bảo diễn ra qua nhiều phản ứng hoá sinh được xúc 
tác bởi các enzim. Bản chất của enzim là prôtêin. Hiện đã biết khoảng 3500 loại 
enzim, mỗi loại tham gia một phản ứng nhất định. 

Ví dụ : Trong quá trình tổng hợp phân tử ARN có sự tham gia của enzim 
ARN-pôlimeraza, còn khi phân giải ARN thành các nueclêôtit thì có sự xúc tác của 
enzim ribônuclêaza. 

3. Chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất 

Các hooemôn có vai trò điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể. 
Các hoocmôn phần lớn là prôtêïn. Một số hoocmôn ở động vật và ở người là các 
prôtêin có hoạt tính sinh học cao. Ví dụ : Insulin có vai trò điều hoà hàm lượng 
đường trong máu, tirôxin điều hoà sức lớn của cơ thể. 

Ngoài những chức năng trên, nhiều loại prôtêin còn có chức năng khác như bảo vệ 
cơ thể (các kháng thể), vận động của tế bảo và cơ thể, Lúc cơ thể thiếu hụt gluxit 
và lipit, tế bào có thể phân giải prôtêin cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống 
của tế bào và cơ thể. 


Ý -Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt ? 
— Nêu vai trò của một số enzim đối với sự tiêu hoá thức ăn ở miệng và dạ dày. 
~ Giải thích nguyên nhân của bệnh tiểu đường. 


Như vậy, prôtê¡n đảm nhiệm nhiều chức năng liên quan đến toàn bộ hoạt động 
sống của tế bào, biểu hiện thành tính trạng của cơ thể. 


Đrôtôïn được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố Œ, HH, O, ÁN, là đại phân 
từ được cấu trúc theo nguJên tác da phân, bao gồm hàng tran đơn 
phân là a#it qmìn thuộc hơn 20 loq¿ khác nhau. Trành tự sắp sếp khác 
nhau của hơn 20 loq¿ d#it qmìn này đã tạo nên tính dat dạng của 
prötôin. Mỗi phân từ prôtêin không chỉ đặc trưng bởi thành phân, số 
tượng nà trành tự sắp ốp của các q#it qmuin mà còn đặc trưng bởi cấu 
trúc không gian, số chuÕi q#it quản, 

Prol6tw có thiêu chúc tăng quan trọng : là thành phần cấu trúc của 
tế bào, #úc tác »à điêu hoà các quá trình trao đổi chất (eneùn »à 
hooemon), Đào oệ c0 thể (khúng thổ), "ữn chMj)ổn, cMHg cấp nững 
lượng... liên quan đếm toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện 
thành các tính trạng của eø thổ. 


(Ö âu hỏi và bài tập 


1. Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định ? 


b 


. Vì sao nói prôtê¡n có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể ? 
3. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin ? 
a) Cấu trúc bậc I 
b) Cấu trúc bậc 2 
c) Cấu trúc bậc 3 
d) Cấu trúc bậc 4 
4. Prôtê¡n thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào 
sau đây ? 
a) Cấu trúc bậc I 
b) Cấu trúc bậc 1 và bậc 2 
c) Cấu trúc bậc 2 và bậc 3 
đ) Cấu trúc bậc 3 và bậc 4 


Bài 19. MỐI OUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG 


I- Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin 

Gen mang thông trn cấu trúc của prôtêin ở trong nhân tế bào là chủ yếu. 
Còn prôtê¡n chỉ được hình thành ở chất tế bào. Như vậy, chứng tỏ giữa gen và 
prôtêin phải có mối quan hệ với nhau thông qua một cấu trúc trung gian nào đó. 
'Y Hãy cho biết cất trúc trung gian và vai trò của nó trong mối quan hệ giữa gen 
và prÔtêtn. 

mARN sau khi được hình thành rời khỏi nhân ra chất tế bào để tổng hợp chuỗi 
axit amin mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp của các axit amin. Điều đó phản 
ánh mối quan hệ mật thiết giữa ARN và prôtêin với nhau (hình 19.1). 


fọ 
—@m 


axit amIn 


Ribôxôm 
Hình 19.1. Sơ đồ hình thành chuỗi avit amin 
Y Quan sát hình 19.1 và trả lời các câu hỏi sau : 


— Các loại nuclêôtit nào ở mARN vàtARN liên kết với nhau ? 


— Tương quan về số lượng giữa avit amin và nuclêôtit của mARN khi ở trong 
ribôxôm ? 


Ấ57 


Khi ribôxôm dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi axit amin được tổng 
hợp xong. Như vậy, sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN 
và diễn ra theo NTBS, trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời theo 
tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin. Từ đó, cho thấy trình tự các 
nuclêôtit trên mARN quy định trình tự các axit amin trong prôtê¡n. 


II - Mối quan hệ giữa gen và tính trạng 


Dựa vào quá trình hình thành ARN, quá trình hình thành chuỗi axit amin và chức 
năng của prôtê¡n có thể khái quát mối liên hệ giữa gen và tính trạng theo sơ đồ sau : 


1 2 3 
Gen (một đoạn ADN) >mARN > Prôtê¡n ——> Tính trạng 


Từ sơ đồ trên, hãy giải thích : 
— Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3. 


~ Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ. 


Mối liên hệ trên cho thấy : thông tin về cấu trúc của phân tử prôtê¡n (thành phần, 
số lượng và trình tự sắp xếp axit amin) đã được xác định bởi dãy nuclêôtit trong 
mạch ADN. Sau đó, mạch này được dùng làm mẫu để tổng hợp ra mạch mARN 
diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit 
amin diễn ra ở chất tế bảo (hình 19.2). 


Bản chất của mối liên hệ *Gen (một đoạn 
ADN) > mARN  Prôtêin => Tính trạng” 
chính là trình tự các nuclêôtit trong mạch 
khuôn của ADN quy định trình tự các 
nuelêôtit trong mạch mARN, sau đó trình tự 
này quy định trình tự các axit amin trong 
cấu trúc bậc 1 của prôtêin. Prôtêin trực tiếp 
tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí 
của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng 
của cơ thể. Như vậy, thông qua prôtêin, giữa 


gen và tính trạng có mối quan hệ mật thiết 


với nhau, cụ thể là gen quy định tính trạng Hình 19.2. Sơ đồ mối quan hệ 
(hình 19.3). ADN(gen) —> mARN — prôtêin 


58 


Hình 19.3. Sơ đồ quan hệ giữa gen và tính trạng 


Sự hành thành chuỗi dit quuìn được thực hiện dựa trên khuôn mâu 
1MARIN. 


"Mối quan hệ giữa các gew 0à tánh trạng được thể hiện trong sơ đồ : 
ŒGen (một đoạn ADN) ——>?\ARN. ——> Prôfein ——> Tính trạng. 


Trong đó, trình tự các ø„welôôtit trên ADN quy định trình tự các 
uuclô0fit trong ARN, thông qua đó ADN quụ định trành tự các q#it qmìn 
trong ehuÖi a#1 màn cấu thành protein »à biểu hiện thành tính trạng. 


(âu hỏi và bài tập 
1. Nêu mối quan hệ giữa gen và ARN, giữa ARN và prôtê¡n. 


2. NTBS được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào ? 
1 2 l 
Gen (một đoạn ADN) ——> mARN_ ——> Prôtê¡n 


3. Nêu bản chất của mối quan hệ giữa gen và tỉnh trạng qua sơ đồ : 


1 ? 3 
Gen (một đoạn ADN) >mARN —> Prôtê¡n —> Tính trạng. 


3g 


Bài 20. THỤC HÀNH : OUAN SÁT 
VÀ LÁP MÔ HÌNH ADN 


1- Mục tiêu 
— Củng cố kiến thức về cấu trúc phân tử ADN. 
— Rèn được kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN. 


~— Rèn được thao tác lắp ráp mô hình ADN. 


II - Chuẩn bị 
~ Mô hình phân tử ADN đã được lắp ráp hoàn chỉnh. 


- Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN ở dạng tháo rời với số lượng tương 
ứng số nhóm học sinh. 


— Màn hình và máy chiếu hay nguồn sáng (bóng đèn điện). 

~ Đĩa CD, băng hình (có nội dung về cấu trúc, cơ chế tự sao, cơ chế tổng hợp ARN, 
cơ chế tổng hợp prôtê¡in) và máy vi tính (đối với các trường có điều kiện). 

II - Cách tiến hành 

1. Quan sát mô hình cấu trúc không gian của phân tử A DN 

a) Quan sát mô hình 


Các nhà trường thường có mô hình ADN bằng nhựa khá chỉ tiết về thành phần 
của một nuclêôtit, về vị trí của các thành phần đó phản ánh chiều xoắn. Nhưng khi 
quan sát theo nhóm và trao đổi với nhau, học sinh chỉ nên chú ý tới các đặc điểm sau : 


— Vị trí tương đối của 2 mạch nuelêôtit. 
~— Dường kính vòng xoắn, số cặp nuclêôtit trong mỗi vòng xoắn. 


— Sự liên kết các nuclêôtit giữa hai mạch. 


b) Chiếu hình mô hình ADN 


— Dùng một nguồn sáng (bóng đèn điện) phóng hình chiếu của mô hình ADN 
lên một mặt phẳng song song với trục đứng của mô hình (màn hình, tường, 
tấm bìa cứng). Công việc này do một vài học sinh tiến hành, hoặc lảm trong 
nhóm (nếu có điều kiện). 


— Học sinh so sánh hình này với hình 1Š trong SGK. 


60 


2. Lắp ráp mô hình cấu trúc không gian của phân tử ADN 
Các mô hình ADN làm bằng nhựa được tháo rời cả 2 mạch thành từng đoạn nhỏ. 
Vì vậy, để khi lắp ráp thành mô hình hoàn chỉnh học sinh cẩn chú ý tới các 
chỉ tiết sau : 
— Nên tiến hành lắp 1 mạch hoàn chỉnh trước, đi từ chân đế lên hay từ trên đỉnh 
trục xuống. 
~— Tìm và lắp các đoạn có chiều cong song song tương ứng có mang các nuclêôtit 
với trật tự theo NTBS với đoạn mạch đã được lắp trước. Mạch thử hai cũng lắp 
bắt đầu từ trên xuống hay từ dưới lên tuỳ theo dạng xoắn của mạch đã được 
lắp trước. 
3. Xem phim (nếu trường có điều kiện, phương tiện và thời gian) 
Cho học sinh xem băng hình hay đĩa CD với nội dung đã nói ở trên. Nếu không có 
thuyết minh sẵn trong băng hình hay đĩa thì giáo viên cẩn giới thiệu cho học sinh 
nội dung đang trình chiếu. 


IV- Thu hoạch 


Vẽ hình I5 trong SGK vào vở thực hành. 


61 


Bài 21. ĐỘT BIẾN GEN 


1- Đột biến gen là gì ? 


Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một 
số cặp nuelêôtit. Đột biến gen là biến đị đi truyền được. Đoạn gen ở hình 21.1a 
thuộc một gen chưa bị biến đổi. Các hình 21.Ib. c, d biểu thị một số dạng biến đổi 
của đoạn gen nói trên. 


Ÿ Quan sát hình 21.1 và trả 
lời các câu hỏi sau : 
- Cân trúc của đoạn gen bị @ © 
biến đổi khác với cấu 
trúc của đoạn gen ban 
đâu nhụ thế nào ? Hãy 
đặt tên cho từng dạng | 
biến đổi đó. 
- Đột biến gen là gì ? 


O G 


Hình 21.1. Một số dạng đột biển gen 


I - Nguyên nhân phát sinh đột biến gen 


Trong điều kiện tự nhiên, đột biến gen phát sinh đo những rối loạn trong quá trình 
tự sao chép của phân từ ADN đưới ảnh hướng phức tạp của môi trường trong và 
ngoài cơ thể. Trong thực nghiệm, người ta đã gây ra các đột biến nhân tạo bằng tác 
nhân vật lí hoặc hoá học. 


62 


II - Vai trò của đột biến gen 


Sự biến đổi cấu trúc phân tử của gen có thể dẫn đến biến đổi cấu trúc của loại 
prôtêin mà nó mã hoá, cuối cùng có thể dẫn đến biến đổi ở kiểu hình. 


Các đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình thường là có hại cho bản thân sinh vật vì chúng 
phá vỡ sự thống nhất hài hoà trong kiểu gen đã qua chọn lọc tự nhiên và duy trì lâu đời 
trong điều kiện tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtê¡n. 


Đa số đột biến gen tạo ra các gen lặn. Chúng chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở thể 
đồng hợp và trong điều kiện môi trường thích hợp. 


Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn là có hại có thể trở 
thành có lợi. Trong thực tiễn, người ta gặp những đột biến tự nhiên và nhân tạo 
có lợi cho bản thân sinh vật (đột biến làm tăng khả năng chịu hạn và chịu rét ở 
lúa...) và cho con người. 


Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết : đột biến nào có lợi, đột biến nào 
có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người 


Hình 21.2. Đột biến gen làm mất khả năng tổng hợp diệp lục ở cây mạ (màu trắng) 


63 


Hình 21.3. Lợn con có đâu và chân sau dị dạng Hình 21.4. Đột biển gen 
ở lúa (b) làm cây cứng 
và nhiều bông hơn ở 
giống gốc (a) 


Đột biển gen là whững biến đổi trong cấu trúc của gen. Đột biến gen 
#„ày ra lo dành hưởng phúc tạp của ôi trường trong 0ù ngoài cơ thể 
tới phân tử ADN, xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do eon 
người gáy ra. Đột biến gen thường liên quan tiếu tuột cặp wuclð01i1, 
điển hành là các dạng : mắt, thêm, that thế một cập waeleöfdt. 


Đột biến gen thường có hại nhang cũng có khi có lợi. 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Đột biến gen là gì ? Cho ví dụ. 

2. Tại sao đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật ? Nêu vai trò và ý nghĩa 
của đột biến gen trong thực tiễn sản xuất, 


3. Hãy tìm thêm một số ví dụ về đột biến gen phát sinh trong tự nhiên hoặc do con 
người tạo ra. 


Bài 22. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ 


1- Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì ? 
NST có thể bị biến đổi cấu trúc ở một số dạng khác nhau. Ví dụ : mất đoạn, 
lặp đoạn, đảo đoạn. 
'Y - Quan sát hình 22a, b, c. 
Nhiễm sắc thể ban đấu Nhiễm sắc thể bị biến đổi cấu trúc 


ABCDE FGH ABCDE FG 
a ——`( I5 


ABCDE FGH ABCBCDE FGH 
———~ CWWRRIT>CTT) 


ABCDE FGH ADCBE FGH 
€ ——— CRERERI (TT) 


Hình 22. Một số dạng đột biển cất trúc NST 


— Hãy trả lời các câu hỏi sau : 
+ Các NST sau khi bị biến đổi khác với NST ban đâu như thế nào ? 
+ Các hình 22a, b. c mình hoạ những dạng nào của đột biến cấu trúc NST ? 


+ Đột biến cấu trúc NST' là gì ? 


II - Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc 
nhiễm sắc thể 


Ngày nay, khoa học đã xác định : Đột biến cấu trúc NST xảy ra do ảnh hưởng phức 
tạp của môi trường bên trong và bên ngoài cơ thể tới NST. Nguyên nhân chủ yếu 
là do các tác nhân vật lí và hoá học trong ngoại cảnh đã phá vỡ cấu trúc NST hoặc 
gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng. Vì vậy, đột biến cấu trúc NST có thể 
xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra. 

Trải qua quá trình tiến hoá lâu dài, các gen đã được sắp xếp hài hoà trên NST. 
Biến đổi cấu trúc NST làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp gen trên đó nên 
thường gây hại cho sinh vật. Mặc dầu vậy, trong thực tiễn, người ta còn gặp các 
dạng đột biến cấu trúc NST có lợi. 


Ví dụ 1. Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người. 


Ví dụ 2. Enzim thuỷ phân tỉnh bột ở một giống lúa mạch có hoạt tính cao hơn nhờ 
hiện tượng lặp đoạn NST mang gen quy định enzim này. 


Đột biến cấu trúc NS7'là những biến đổi trong cấu trúc WST gôm các 
dạng : mất đoạn, lặp đoạn, đảo doqn,... 


Tác nhân ật lí eà hoá học của ngoqi củnh là ngu}Jên nhân chủ jếu 
gây đột biến cấu trúc NST. 


Đột biến cấu trúc WST thường có hại, uhưHg cũng có trường hợp 
Ẳó lợi. 


(Cau nói và bài tạp 

1. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng 
đột biến đó. 

2. Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST ? 


3. Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật ? 


66 


Bài 23. _ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ 

Đột biến số lượng NST là những biến đổi số lượng xảy ra ở một hoặc một số cặp 
NST nảo đó hoặc ở tất cả bộ NST. 

I- Thể dị bội 

Thể dị bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có một hoặc một số cặp NST bị 
thay đổi về số lượng. Cà độc dược, lúa và cà chua đều là cây lưỡng bội và có số 
lượng NST trong tế bào sinh dưỡng 
là 2n = 24. Vì có n= 12 nên cả 3 loài 
trên đều có 12 cặp NST khác nhau. 
Người ta đã phát hiện những cây cà 
độc được, lúa và cà chua có 25 NŠT 
(2n+ 1) do có một NST bổ sung vào 
bộ NST lưỡng bội. Trong trường hợp 
này, một cặp NST nào đó có thêm I 
NST thứ ba. Ngược lại. cũng có 
trường hợp chỉ có 23 NST (2n-1) do 
một cặp NST nào đó chỉ còn I NST, 
cũng có trường hợp mất một cặp 
NST tương đồng (2n—2). 

Ởcà độc được. người ta đã phát hiện 
12 kiểu dị bội (2n+ 1) ứng với 12 cặp 
NST tương đồng (hình 23.1). 


Y - Quan sát hình 23.1 và cho biết : 
Quả của 12 kiểu cây dị bội (2n + 1) 
khác nhan về kích thước, hình dạng và 


Hình 23.1. Quả của cây bình thường và 


các thể dị bội ở cây cà độc dược. 
; Quả của cây lưỡng bội bình thường có 


Đề =24NST 
1I-XIH : Quả của 12 kiểu cây dị bội khác nhau 
có (2n +1) NST (theo Blakeslee) 


khác với quả ở cây lưỡng bội bình 
thường như thế nào ? 


II - Sự phát sinh thể dị bội 
lô) người, sự tăng thêm 1 NST ở cặp NST 21 gây ra bệnh Đao. Hình 23.2 minh hoạ 
sự phân li không bình thường của l cặp NST trong giảm phân hình thành giao tử. 


67 


Y - Quan sát hình 23.2 và giải thích sự hình thành các thể dị bội có (2n + 1) và 
(2n- 1) NST. 


Tế bào sinh giao từ (mẹ hoặc bố) (bố hoặc mẹ) 


Hợp tử 


Hình 23.2. Cơ chế phát sinh các thể dị bội có (2n + 1) và (2n - 1) NST 


Đột biển thêm hoặc mắt một NST' thuộc một cặp NST nào đó hoặc mất 
một cp WST tương đồng có thể zd# ra ở người, động út ù thực 0út. 
Các đột biến nàt/ thường do một cặp NST không phân lỉ trong giảm 
phân, dẫn đến tạo thành giao tử mà cựp NST tương đồng nào đó có 
A3 NS7 hoặc không có WST. 


(QAu nói và bài tập 
1. Sự biến đổi số lượng NST ở một cặp NST thường thấy những dạng nào ? 


2. Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể đị bội có số lượng NST của bộ NST là 
(2n+1) và (2n-1) ? 


3. Hãy nêu hậu quả của đột biến dị bội ? 


68 


Bài 24. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ (tiếp theo) 


II - Thể đa bội 

Thể đa bội là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n (nhiều 
hơn 2n). Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bảo đã dẫn đến tăng cường 
độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của 
thể đa bội đối với các điều kiện không thuận lợi của môi trường. 


Y - Quan sát các hình san đây - 


Hình 24.1. 

Tế bào cây rêu 
có số bộ NST 
khác nhan 

4) n (tế bào bình 
thường ) : 

b)2n ;c) 3n ; 
đ) 4n. 


Hình 24.2. Các 
cây cà độc dược 
có các bộ NST 
khác nhan 

a) Cây tam bội 


(3n =36) ; 
b) Cáy lục bội 
(6n =72) ; 


e) Cây cửu bội 

(9n =I08) ; 

đ) Cây thập nhị 
bội (12n = 144). 


69 


Hình 24.3. Củ cải lưỡng bội (a) và tứ bội (b) 


— Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

+ Sự tương quan giữa nức bội thể (xốn) và kích 
thước của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh 
sản ở các cây nói trên như thế nào ? 

+ Có thể nhận biết cây đa bội bằng mắt thường 
qua những dấu hiệu nào ? 

+ Có thể khai thác những đặc điển nào ở cây ©® 
đa bội trong chọn giống cây trồng ? 


Hình 24.4. Quả của giống táo 
IV - Sư hình thành thể đa bôi lưỡng bội (4) và tứ bội (b) 


Dưới tác động của các tác Tếbào 

nhân vật lí (tia phóng xạ, thay ”" 
đổi nhiệt độ đột ngột...) hoặc 

tác nhân hoá học (Cônsixin..) ) @& ) 


vào tế bào trong quá trình phân 

bào hoặc ảnh hưởng phức tạp é=) @ 
của môi trường trong cơ thể có Hợp tử 

thể gây ra sự không phân li của 


tất cả các cặp NST trong quá (=2 (-s[m) 
trình phân bào. Hai lấn 


n nguyên 
 - Hãy so sánh hai sơ đồ ở phân 
hình 24.5 và cho biết : (zƑs) 8B 
Trong 2 trường hợp (hình @GĐ @Đ 
24.5a, b), trường hợp hào minh ọ b 
hoa sự hình thành thể đa bội 
do nguyên phân hoặc giảm Hình 24.5. Sự hình thành thể tứ bội (4n) do 
phân bị rối loạn. rối loạn trong nguyên phân hoặc giảm phân 


70 


Thể da bội là cơ thể nmừ trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội sỐ của 
(nhiêu hơn 30). 

Tế bào da bội có số lượng ST từng gấp bội, số lượng ADN cũng tăng 
tương ứng, Đà thế quá trình tổng hợp các chất hữu e0 diễn ?d tạnth 1õ 
hơn, dữn tới tích thước tế bào của thể đa bội lớn, e0 quan sinh dưỡng 
to, sinh trưởng phát triển tuạnh »à chống chịu tối. 


Hiện tượng đa bội thể khá phổ Điểm ở thực oật nà đã được ứng dụng 
có hiệu quả trong chọn giống ecữ#) trồng. 


(Qau nói và bài tập 
1. Thể đa bội là gì ? Cho thí dụ. 


2. Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không bình thường 
diễn ra như thế nào ? 


3. Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào ? 
Có thể ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như 
thế nào ? 


Hãy sưu tập tư liệu và mô tả một giống cây trồng đa bội ở Việt Nam. 


71 


Bài 25. THƯỜNG BIẾN 


1 - Sự biến đổi kiểu hình do tác động của môi trường 

Trong thực tiễn, người ta thường gặp hiện tượng một kiểu gen cho nhiều kiểu hình 
khác nhau khi sống ở các điều kiện môi trường (đất, nước, không khí, thức ăn, điều 
kiện chăm sóc,...) khác nhau. 
Y Quan sát hình 25 và tìm 
hiểu 2 ví dụ dưới đây. 

Ví dụ 1: Ở một cây rau dừa 
nước : khúc thân mọc trên 
bờ có đường kính nhỏ và 
chắc, lá nhỏ ; khúc thân 
mọc ven bờ có thân và lá 
lớn hơn ; khúc thân mọc 
trải trên mặt nước thì thân 
có đường kính lớn hơn hai 


lề HT vá voi 2m vời. cản Hình 25. Sự biến đổi lá cây rau mác 
khúc trên Xã ở mỗi đốt, một — Lá trên cạn, trong không khí hoặc 
phần rễ biến thành phao, lá trên mặt nước có hình mũi mác. 
cũng to hơn. ¬ Lá trong nước có hình bản dài 


Ví dụ 2 : Cùng thuộc một giống su hào thuần chủng, nhưng cây trồng ở luống được 
bón phân, tưới nước và phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kĩ thuật thì có củ to hơn 
hẳn so với củ ở những cây trồng ở luống không làm đúng quy trình kĩ thuật. 


' Từ những điều quan sát được và các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào ? 
Trong các yếu tố đó, yếu tố nào được xem nhút không biến đổi ? 

Thường biến là gì ? 

II - Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình 

Sự nghiên cứu thường biến cho thấy, bố mẹ không truyền cho con những tính trạng 


(kiểu hình) đã được hình thành sẵn mà truyền một kiểu gen quy định cách phản 
ứng trước môi trường. 

Kiểu hình (tính trạng hoặc tập hợp các tính trạng) là kết quả sự tương tác giữa kiểu 
gen và môi trường. 

Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, jhường ít chịu 


ảnh hưởng của môi trường. Ví dụ : giống lúa nếp cầm trồng ở miễn núi hay đồng 
bằng đều cho hạt gạo bầu tròn và màu đỏ. Lợn Ỉ Nam Định nuôi ở miền Bắc, 


T2 


miền Nam và ở các vườn thú của nhiều nước châu Âu vẫn có màu lông đen. 
Hàm lượng lipit trong sữa bò không chịu ảnh hưởng rõ ràng của kĩ thuật nuôi đưỡng. 
Các tính trạng số lượng (phải thông qua cân, đong, đo, đếm... mới xác định được), 
thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên hoặc điều kiện trồng trọt và 
chãn nuôi nên biểu hiện rất khác nhau. Ví dụ : Số hạt lúa trên một bông của một 
giống lúa, lượng sữa vắt được trong một ngày của một giống bò phụ thuộc vào điều 
kiện trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, trong sản xuất phải chú ý tới ảnh hưởng khác 
nhau eủa môi trường đối với từng loại tính trạng. 


II - Mức phản ứng 

Cùng một kiểu gen quy định tính trạng số lượng nhưng có thể phản ứng thành 
nhiều kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tuy nhiên, khả 
năng phản ứng khác nhau hay thường biến có giới hạn do kiểu gen quy định. 

Ví dụ : Giống lúa DRs được tạo ra từ một dòng tế bào (2n) biến đổi, có thể đạt 
năng suất tối đa gần § tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, còn trong điều 
kiện bình thường chỉ đạt năng suất bình quân 4,5 — 5,0 tấn/ha. 


Y Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

~ Giới hạn năng suất của giống lúa DR; do giống hay do kĩ thuật trông trọt 
quy định ? 

— Mức phản ứng là gì ? 


Thường biến là những biến đồi ở kiểu hành phát sinh trong đời eú thể 
dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường. Người tạ hat) gặp loại 
thường biến biểu hiện đồng loạt theo hướng ác định, tư0ng ứng 
tới tiêu kiện oqi cảnh, không dả truyền được. 

Mức phản ng là giúi hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một 
gen ìd) "nhún gen) trước ?nói trường khác nhau. Mức phản tng da 
kiểu gen qua) định. Kiểu hành là kết quả của sự tương tác giữa kiểu 
gen nà môi trường. 


(Ò au hỏi và bài tập 

1. Thường biến là gì ? Phân biệt thường biến với đột biến. 

2. Mức phản ứng là gì ? Cho ví dụ về mức phản ứng ở cây trồng. 

3. Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường đối với tính 


trạng số lượng, về mức phản ứng để nâng cao năng suất cây trồng như thế nảo ? 


13 


Bài 26.  THỤC HÀNH : NHẬN BIẾT MỘT VÀI 
DẠNG ĐỘT BIẾN 


1- Mục tiêu 
Học sinh phải : 
— Nhận biết được một số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt được sự sai 


khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên 
tranh và ảnh. 


— Nhận biết được hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hiển vi (hoặc trên tiêu 
bản hiển vi). 


— Rèn kĩ năng sử dụng kính hiển vi để quan sát tiêu bản. 

II - Chuẩn bị 

1. Tranh ảnh 

— Tranh ảnh về các đột biến hình thái : thân, lá, bông, hạt ở lúa ; hiện tượng bạch 
tạng ở lúa, chuột và người. 


~— Tranh ảnh về các kiểu đột biến cấu trúc NST ở hành tây hoặc hành ta, về biến 
đổi số lượng NST ở hành tây, hành ta, dâu tằm, đưa hấu,... 


2. Vật liệu và dụng cụ thí nghiệm 
— 2 tiêu bản hiển vi về : 


+ Bộ NST bình thường và bộ NST có hiện tượng mất đoạn ở hành tây hoặc 
hành ta. 


+ Bộ NST lưỡng bội (2n NST), tam bội (3n NST) và tứ bội (4n NST) ở dưa hấu. 
— 1 kính hiển vi quang học (có đô phóng đại 100 — 400 lần). 
II - Cách tiến hành 
— Chia lớp thành nhóm, mỗi nhóm 10 — 15 học sinh. 
— Quan sát đặc điểm hình thái của dạng gốc và thể đột biến. 
~ Quan sát bộ NST bình thường và bộ NST có biến đổi cấu trúc hoặc số lượng. 
IV - Thu hoạch 


Sau khi quan sát các tranh ảnh và các tiêu bản hiển vi, hãy điển nội dung phù hợp 
vào bảng 26. 


74 


Bảng 26. Phản biệt dạng đột biến với dạng gốc 


_ Kết quả 
ĐÓ Mẫu quan sát 
quan sát Š š 
Dạng gốc Dạng đột biến 


Lông chuột 
(màu sắc) 


Người 
(màu sắc) 
Đột biến 
hình thái 
Lá lúa 
(màu sắc) 


Thân, bông, 
hạt lúa 
(hình thái) 


maxmMmD 


Dưa hấu 


Đột biến NST 


Mê) 


Bài 27. THỤC HÀNH : OUAN SÁT THƯỜNG BIẾN 


1- Mục tiêu 
Học xong bài thực hành này, học sinh phải : 


— Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, nhận biết được một số thường biến phát sinh ở 
một số đối tượng thường gặp. 


— Qua tranh ảnh, phân biệt được sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. 
~ Qua tranh ảnh và mẫu vật sống, rút ra được : 


+ Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu 
tác động của môi trường. 


+ Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. 


II - Chuẩn bị 

1. Tranh ảnh 

a) Tranh, ảnh mình hoạ thường biến 

— Ảnh chụp hai mầm khoai lang hoặc khoai tây được tách ra từ một củ, một mầm 
đặt trong tối, còn mầm kia để ngoài ánh sáng. 

- Ảnh chụp hai chậu gieo hạt thuần chủng của cùng một giống lúa, một chậu đặt 
trong tối, một chậu để ngoài ánh sáng. 

- Ảnh chụp cây rau dừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống bờ nước rồi trải trên 
mặt nước. 

— Ảnh chụp ruộng mạ có các cây mạ ven bờ tốt hơn so với các cây mạ ở 
trong giữa ruộng. 

b) Ảnh chụp chứng mình thường biến là biến dị không di truyền được 

~— Kết hợp ảnh chụp các cây mạ ven bờ và các cây mạ ở trong giữa ruộng với ảnh 
chụp các cây lúa mọc từ hạt của hai loại mạ trên, 

— Ảnh chụp một cây rau đừa nước mọc trên mô đất cao, lan rộng xuống mặt nước 
và ảnh chụp của hai cây rau dừa nước được tạo nên bằng cách lấy hai đoạn thân 


của cây rau dừa nói trên, một đoạn thân nằm trên mô đất cao cho mọc trên mặt 
nước, một đoạn thân nằm trên mặt nước cho mọc trên mô đất cao. 


76 


c) Ảnh chụp mình hoạ ảnh hưởng khác nhau của cùng một điều kiện môi trường 
đối với tính trạng số lượng và tính trạng chát lượng 


Ảnh chụp 2 luống su hào trồng từ một giống nhưng được bón phân, tưới nước khác 
nhau và 2 củ điển hình từ 2 luống đó. 


2. Mẫu vật 
— Mầm khoai lang hoặc khoai tây mọc trong bóng tối và ngoài sáng. 
— Cây mạ mọc trong bóng tối và ngoài sáng. 


— Một thân cây rau đừa nước mọc từ mô đất cao, bò xuống ven bờ và trải trên 
mặt nước. 


— Hai củ su hào của một giống thuần chủng nhưng được bón phân, tưới nước 
khác nhau. 


II - Cách tiến hành 

~— Chia lớp thành nhóm, mỗi nhóm 10 — 15 học sinh. 

— Quan sát và nhận biết các thường biến trên các tranh ảnh minh hoạ. 

— Quan sát và phân tích sơ đồ minh hoạ thường biến không di truyền được. 

— Quan sát đặc điểm biến đổi đồng loạt theo cùng một hướng của thường biến. 

— Đo đường kính của các đoạn thân cây rau dừa nước và các củ su hào, cân các củ 
su hào. 

— Nhận xét về ảnh hưởng khác nhau của cùng một điều kiện môi trường đối với 
tính trạng chất lượng và số lượng. 


IV - Thu hoạch 
Cho nhận xét về : 
~ Ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. 


— Sự khác nhau giữa thường biến và đột biến. 


T7 


CHƯƠNG V__DI TRUYÊN HỌC NGƯỜI 


Bài 28. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU DI TRUYỀN NGƯỜI 


Cũng như ở động vật, ở người có hiện tượng con cái giống nhau, giống bố mẹ và 
đồng thời cũng có những chỉ tiết khác nhau và khác với bố mẹ. Việc nghiên cứu 
đi truyền ở người gặp 2 khó khăn chính : 

— Người sinh sản muộn và đẻ ít con. 

— Vì lí do xã hội, không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến. 


Vì vậy. người ta đã đưa ra một số phương pháp nghiên cứu thích hợp. thông dụng 
và đơn giản hơn cả là phương pháp nghiên cứu phả hệ và trẻ đồng sinh. 


I- Nghiên cứu phả hệ 

Phả là sự ghi chép, hệ là các thế hệ. phả hệ là bản ghi chép các thế hệ. 

Để dễ theo dõi sự di truyền một số tính trạng qua các thế hệ, người ta dùng các kí 
hiệu : F] chỉ nam ; © chỉ nữ. 

Hai màu khác nhau của cùng một kí hiệu biểu thị 2 trạng thái đối lập nhau của cùng 


một tính trạng. Chẳng hạn, FÏ - Nam tóc thẳng, lÄ - Nam tóc quăn, © - Nữ tóc thẳng, 


® - Nữ tóc quăn. Các kí hiệu : FIrO, Ir®, Or8, @†L] biểu thị kết hôn hay cặp 
vợ chồng. 


Ví dụ I : Khi theo dõi sự di truyền tính trạng màu mắt (nâu : ® hoặc f và 
đen : ® hoặc Ñ) qua 3 đời của hai gia đình khác nhau, người ta lập được hai sơ 
đồ phả hệ như sau : 


Đời ông bà (P) 
Đời con (Fq) 


Đời cháu (F›} 
a b 


Hình 28.1. Sơ đô phả hệ của hai gia đình 
a (có bà ngoại mắt nâu) và b (có ông nội mắt nâu) 


T§ 


Y Quan sát hình 28.1a, b và cho biết : 
— Mắt nâu và mắt đen, tính trạng nào là trội ? 


— Sự di truyền tính trạng màu mắt có liên quan tới giới tính hay không ? Tại sao ? 


Ví dụ 2 : Bệnh máu khó đông do một gen quy định. Người vợ không mắc bệnh (©) 
lấy chồng không mắc bệnh (F]), sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai (8). 


'V Hãy về sơ đồ phẩ hệ của trường hợp trên và trả lời các câu hỏi sau : 


— Bệnh máu khó đông do gen trội hay gen lặn quy định ? 


— Sự di truyền bệnh máu khó đông có liên quan với giới tính hay không ? Tại sao ? 


1 - Nghiên cứu trẻ đồng sinh 
Trẻ đồng sinh là những đứa trẻ cùng được sinh ra ở một lần sinh. 
1. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trúng 


Trẻ đồng sinh (hình 28.3) hay gặp nhất là trẻ sinh đôi, có 2 trường hợp : sinh đôi 
cùng trứng và sinh đôi khác trứng. 


*Y -Quan sát hai sơ đồ ở hình 28.24, b. 


` 


' Ấ mm Ả\Ọ ỐC 
.=a 
| | 

ss 


b.Ẻ « â 


Hình 28.2. Sơ đô sự hình thành trẻ đông sinh 
4) Sinh đôi cùng trứng ; b) Sinh đôi khác trứng 


79 


¬ Hãy trả lời các cân hỏi sau : 
+ Sơ đồ 28.2a giống và khác sơ đô 
28.2b ở điểm nào ? 


+ Tại sao trẻ sinh đôi cùng trứng 
đêu là nam hoặc đều là nữ ? 

+ Đồng sinh khác trứng là gì ? 
Những đứa trẻ đồng sinh khác 
trứng có thể khác nhau về giới 
tính hay không ? Tại sao ? 

+ Đồng sinh cùng trứng và khác 
trứng khác nhan cơ bản ở điển 
nào ? 


Hình 28.3. Hai em bé đồng sinh 


2. Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh 

Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp người ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của 
môi trường đối với sự hình thành tính trạng, sự ảnh hưởng khác nhau của môi 
trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. 

Giống như ở động vật và thực vật, con người cũng có những tính trạng rất ít hoặc 
hầu như không chịu ảnh hưởng của môi trường. Ngược lại, có những tính trạng 
chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường nên rất dễ bị biến đổi. 


Theo đôi sự đủ truyJởn của tHỘI tính trạng nhất định trên những người 
thuộc cùng một dòng họ qua nhiễu thế hệ, người ta có thể ác định 
được đặc điểm dì truyên (trội, lặn, do một hay nhiêu gen quy định). 
Mghiôn cứu trẻ đông sinh cùng trúng có thổ tác định được tính trạng 
mào do geh quu1Jốt định là chủ tếu, tính trạng nào chịu nh hưởng 
nhiêu của môi trường tự nhiên 0ù #ã hội. 


80 


(Q au hi và bài tập 


1. Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp 
đó để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ 
về ứng dụng của phương pháp nói trên. 

2. Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào ? 
Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền 
người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em. 


[3m e6 biết Ê 


— Ở người, các tính trạng : da đen, mắt nâu, môi dày, răng vầu, lông mi dài, mũi 
cong là các tính trạng trội ; da trắng, mắt đen, môi mỏng, răng đều, lông mi ngắn, 
mũi thắng là các tính trạng lặn. 

— Trường hợp hai anh em trai sinh đôi Phú và Cường là một ví dụ về ảnh hưởng 
khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng. 
Bố và mẹ của hai em đều là bộ đội, hi sinh năm 1975, lúc hai em mới được 2 tháng 
tuổi. Sau ngày miễn Nam hoàn toàn giải phóng, một người bạn chiến đấu của bố 
đã đón em Phú về nuôi dạy tại thành phố Hồ Chí Minh. Phú đã tốt nghiệp trường 
Đại học Thể dục thể thao, hiện là huấn luyện viên điển kinh. Cường được người 
bạn chiến đấu của mẹ đón về nuôi dạy ở Hà Nội. Cường đã tốt nghiệp trường 
Đại học Tài chính, nay là kế toán trưởng ở một công ti. Hai anh em giống nhau 
như hai giọt nước, đều có mái tóc đen và hơi quăn, mũi dọc dừa, mắt đen. Họ khác 
nhau ở ba điểm rất rõ rệt : Phú có nước da rám nắng, cao hơn khoảng 10 em và nói 
giọng miễn Nam, còn Cường có da trắng, nói giọng miền Bắc. 


bài 


Bài 29. BỆNH VÀ TẬT DI TRUYỀN Ở NGƯỜI 


Các đột biến gen, đột biến NST xảy ra ở người do ảnh hưởng của tác nhân vật lí 
và hoá học trong tự nhiên, do ô nhiễm môi trường và do rối loạn quá trình trao đổi 
chất trong tế bảo đã gây ra các bệnh và tật di truyền. 


I- Một vài bệnh di truyền ở người 
1. Bệnh Đao 


Bệnh nhân có 3 NST 21 (hình 29.1b). Bề ngoài, bệnh nhân có các biểu hiện : bé, 
lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thẻ ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng 
cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn (hình 29. le). Về sinh lí, bị sỉ đần bẩm 
sinh và không có con. Ở châu Âu, trẻ mới sinh mắc bệnh chiếm tỉ lệ khoảng 1/700. 


V - Hãy quan sát hình 29.1 : 


Ñ}-94X Ki 
1 ụ 3 4 BU B 
ä1 AW RR ÄX 4ã RM 
7 8 9 10 11 12 
^AA Á~ Hê An *X~ 
"lội 4đ 0 LÔ Để 


: 18 19 20 Ai 22 XxY 

Ñ}-X3XX IP¬5ZKí 

ki 2 3 3# . Ô 

šl AX NN AA #8 NA 

7 8 9 10 11 12 

°^A A~=.ữê An ^X~ 

jÓ l1 15. TẾ 17 
N¬-.----. -- : 


18 19 20 21 22 XxY 


Hình 29.1. Bộ NST của nam giới bình thường (a), bộ NST của bệnh nhân Đao (b) 
và ảnh chụp bệnh nhân Đao (c) 


— Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


+ Điểm khác nhau giữa bộ NST của bệnh nhân Đao và bộ NŠST của người 
bình thường ? 


+ Em có thể nhận biết bệnh nhân Đao qua những đặc điểm bên ngoài nào ? 


82 


2. Bệnh Tớcnơ (0X) 


Bệnh nhân Tớcnơ chỉ có I NST giới tính và NST đó là NST X (hình 29.2b). Bề 
ngoài, bệnh nhân là nữ : lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển (hình 29.2c). Hội 
chứng này xuất hiện với tỉ lệ khoảng 1/3000 ở nữ. Chỉ khoảng 2% bệnh nhân 
Tớcnơ sống đến lúc trưởng thành nhưng không có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, 
thường mất trí và không có con. 


Ÿ - Quan sát hình 29.2 : 


Hình 29.2. Bộ NST của nữ giới bình thường (4), 
bộ NST của bệnh nhân Tócnơ (b) và ảnh chụp bệnh nhân Tóchơ (c). 


— Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


+ Điển khác nhan giữa bộ NST của bệnh nhân Tớcnơ và bộ NST của người 
bình thường ? 


+ Bề ngoài, em có thể nhận biết bệnh nhân Tócnơ qua những đặc điểm nào ? 


83 


3. Bệnh bạch tạng và bệnh câm điếc bẩm sinh 

Bệnh bạch tạng do một đột biến gen lặn gây ra. Bệnh nhân có da và tóc màu trắng, 
mắt màu hồng. 

Một đột biến gen lặn khác lại gây ra bệnh câm điếc bẩm sinh. Bệnh này thường 
thấy ở con của những người bị nhiềm chất phóng xạ, chất độc hoá học trong chiến 
tranh hoặc không cẩn thận trong sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. 


Đột biến NST đã gây ra nhiều dạng quái thai và dị tật bẩm sinh ở người 
(hình 29.3 a, b, c, đ) : 


a) Tật khe hở môi — hàm b) Bàn tay mất một số ngón 


€) Bàn chân mất ngón và đính ngón đ) Bàn tay nhiều ngón 


Hình 29.3. Một số dị tật bẩm sinh ở người 


Người ta còn phát hiện các đột biến gen trội gây ra các tật : xương chỉ ngắn, 
bàn chân có nhiều ngón. 


§4 


II - Các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền 

Có thể hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền ở người bằng các biện pháp sau : 

— Đấu tranh chống sản xuất. thử, sử đụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hoá học và các 
hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

~ Sử dụng đúng quy cách các loại thuốc trừ sâu. diệt cỏ dại, thuốc chữa bệnh. 

— Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các tật, bệnh di 
truyền hoặc hạn chế sinh con của các cặp vợ chồng nói trên. 


Các đột biến NST »à dột biến gen gây ra các bệnh dì [PHJÈH ngu} 
hiểm tà các dệ tật bẩm sinh ö người. Người ta có thể Hhận biết các 
bệnh nhân Đao, TócH0 qua hành thái. Các dị tật bẩn sinh nhí : mất 
SQ não, the hở môi - hàm, bàn tay nà bàn chăm dị dựng cũng khá phổ 
biến người. Cúc bệnh dì truyên 0à dị tật bẩm sinh ở người do ảnh 
hưởng của các tác nhân tật lí sà hoá học trong tự nhiên, do ô nhiễm 
môi trường hoặc do rối loạn trao đổi chất nội bào. 


(Q au nói và bài tập 

1. Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tớcnơ qua các đặc điểm hình 
thái nào 2 

2. Nêu các đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh và tật 
6 ngón tay ở người ? 

3. Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người và một số biện 
pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh đó ? 


[5m e6 biết 


— Các nghiên cứu của trường Đại học Y Hà Nội cho thấy : trên những người nhiễm 
độc cấp do hoá chất bảo vệ thực vật, phôtpho hữu cơ gây ra biến đổi số lượng và 
cấu trúc NST, trong đó hiện tượng dị bội có số lượng NST ít hơn 2n = 46 là chủ 
yếu. Người bị nhiễm độc cấp do hoá chất nói trên có tần số đột biến NST gấp gần 
2 lần so với người bình thường (7,77% và 4,18%). Người làm ruộng ở những vùng 
sử dụng hoá chất nói trên có tỉ lệ đột biến NST cao hơn những người làm nghề 
khác (9,32% và 6,9%). 

~ Tại một số vùng thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế bị Mĩ rải chất diệt cỏ, rụng lá (chất 
điôxin) trong chiến tranh, các tật, bệnh di truyền bẩm sinh (tật u não, khe hở hàm, 
lác mắt, đục thể thuỷ tỉnh, chân khoẻo, thừa ngón tay và chân, chân rất ngắn, bại 
liệt, chậm phát triển trí tuệ) chiếm tỉ lệ 2.34 — 9.3%, tăng rõ rệt so với thành phố 
Huế là nơi không bị rải chất độc hoá học. 


8S 


Bài 30. DI TRUYỀN HỌC VỚI CON NGƯỜI 


Những hiểu biết về di truyền học người giúp con người bảo vệ mình và bảo vệ 
tương lai đi truyền loài người thông qua những lĩnh vực chính như sau. 


1- Di truyền y học tư vấn 

Sự phối hợp các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán hiện đại về mặt di truyền 
cùng với nghiên cứu phả hệ... đã hình thành một lĩnh vực mới của Di truyền học 
lả Di truyền y học tư vấn. 

Chức năng của ngành này là : chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên. 
Chẳng hạn, về khả năng mắc bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã mắc 
bệnh di truyền nào đó, có nên kết hôn hoặc tiếp tục sinh con nữa hay không. 

* - Nghiên cứu trường hợp sau : 

Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra từ hai gia đình đã có người 
mắc chứng câm điếc bẩm sinh. 

— Trả lời các câu hỏi sau : 

+ Em hãy thông tin cho đôi trai, gái này biết đây là loại bệnh gì. 

+ Bệnh do gen trội hay gen lặn quy định ?Tại sao ? 

+ Nếi họ lấy nhau, sinh con đâu lòng bị cám điếc bẩm sinh thì họ có nên tiếp tục 
sinh con nữa không ? Tại sao ? 


I - Di truyền học với hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình 

1. Di truyền học với hôn nhân 

Di truyền học đã chỉ rõ hậu quả của việc kết hôn gần làm cho các đột biến lặn có 
hại được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp. 

Người ta thấy 20 - 30% số con của các cặp hôn nhân có họ hàng thân thuộc bị chết 
non hoặc mang các tật di truyền bẩm sinh. Ví dụ : một nghiên cứu ở Mĩ trên 2778 
đứa trẻ của các cặp bố mẹ kết hôn gần thì tỉ lệ chết là 22.9%, tỉ lệ mắc các tật đi 
truyền là 16,5%. 

Những dẫn liệu trên cho thấy Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta quy định 
những người có quan hệ huyết thống trong vòng 3 đời không được kết hôn là có 
cơ sở sinh học. 

'ÿ Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống ? 

— Tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ tư trở đi thì được Luật 
Hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với nhan ? 


86 


Ở một quốc gia trải qua hàng chục năm không có chiến tranh, không có biến động địa 
chất và dịch bệnh lớn thì người ta thấy tỉ lệ nam/nữ biến đổi theo độ tuổi như sau : 


Bảng 30.1. Sự thay đổi tỉ lệ nam !nữ theo độ tuổi 


Sơ sinh 
Từ l-5 
Từ 5 — 14 tuổi 


Từ 18 — 35 tuổi 
Từ 35 - 45 tuổi 
Từ 45 - 55 tuổi 
Từ 5S — 80 tuổi 
Từ 80 trở lên 


2. Di truyền học và kế hoạch hoá gia đình 


Để đảm bảo cho xã hội phổn vinh, gia đình hạnh phúc, kế hoạch hoá gia đình 
(KHHGĐ) được xem như quốc sách. KHHGĐ đặt ra một số tiêu chí như : không 
sinh con quá sớm hoặc quá muộn, các lần sinh con không nên quá gần nhau, mỗi 
cặp vợ chồng chỉ nên dừng lại ở 1 - 2 con. Những tiêu chí trên có liên quan với 
nhau và đều có cơ sở sinh học. 


Bảng 30.2. Sự tăng tỉ lệ trẻ mới sinh mắc bệnh Đao theo độ tuổi của các bà mẹ 


Tuổi của các bà mẹ TỶ lệ (9m) trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao 


20—24 
2È] 22) 


30 —34 
35-39 
40 và cao hơn 


'ÿ Dựa vào tứ liệu ở bảng 30.2, hãy cho biết : Nên sinh con ở lứa tuổi nào để đảm 
bảo giảm thiểu tỉ lệ trẻ sơ sinh mắc bệnh Đao. 


Ñ7 


II - Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường 

Các chất đồng vị phóng xạ tạo ra từ các vụ nổ trong vũ trụ hoặc do thử vũ khí hạt 
nhân được tích luỳ trong khí quyển và thường xuyên rơi xuống Trái Đất gây mưa 
phóng xạ. Một số chất đồng vị phóng xạ có trong lòng đất và các vật dụng quanh ta 
thường xuyên phân rã, liên tục xâm nhập vào cơ thể động vật, thực vật rồi qua rau, 
sữa, thịt đi vào cơ thể người. Các chất phóng xạ được tích luỹ trong mô xương, mô 
máu, tuyến sinh dục... và hàm lượng tăng dần qua thời gian gây ung thư máu, các 
khối u và các đột biến. 

Sự phát triển nhanh của một số ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp hoá 
học đã tạo ra nhiều loại hoá chất mới, nhiều hoá chất có hoạt tính gây đột biến gấp 
hàng chục, hàng trăm lần chất phóng xạ. Các hoá chất này đi vào cơ thể người qua 
không khí, nước uống, thực phẩm... Các thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu đã làm tăng 
rõ rệt tần số đột biến NST ở người sử dụng. Các chất hoá học mà Mĩ đã rải xuống 
miễn Nam gây hậu quả di truyền lâu dài. Việc sử dụng thuốc trừ sâu không đúng 
quy cách và các loại thuốc đã cấm sử dụng gây hậu quả xấu đối với môi trường. 


Vì vậy, cẩn đấu tranh chống vũ khí hạt nhân và vũ khí hoá học, chống ô nhiễm môi 
trường để bảo vệ con người trong hiện tại và tương lai. 


Di truyền học tự ấn bao gô tiệc chẳn đoún, cung cấp thông tìn 
à cho lời thuJên liên quan đến các bệnh nà tật dị Lru)JêH. 

Ti truyyên học người đa giải thích quy định trong Luật Hôn nhan tà 
gia đành “những người có quan hệ huyết thống trong »òng 3 đời 
không được kết hôn ói nhau” oùà cho thấy phụ nữ tuổi đã cao không 
?ên sinh eo? là có e0 sở sửnh học. 

Các chất phóng #ạ »à các hoá chất có trong tự nhiên hoặc (lo con 
người tạo ra đã làm tăng độ ö nhiễm tuôi trường, tăng tỉ lệ người mắc 
bộnh, tật dì truyôn nên cần phải đấu tranh chống ũ khí hạt nhân, tũ 
bú boá học »à chống ô whiễmM môi thường. 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Di truyền y học tư vấn có những chức năng gì ? 

2. Các quy định sau đây dựa trên cơ sở khoa học nảo : Nam giới chỉ được lẩy 
một vợ, nữ giới chỉ được lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống 
trong vòng 3 đời không được kết hôn với nhau ? 

3. Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35 ? Tại sao cẩn phải đấu 
tranh chống ô nhiễm môi trường ? 


88 


CHươngV]_ ÚNG DỤNG DI TRUYỀN H 


Bài 31. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO 


I- Khái niệm công nghệ tế bào 
Ngày nay, việc ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô trên môi trường 
đỉnh dưỡng nhân tạo để tạo ra những mô, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh với đầy 
đủ các tính trạng của cơ thể gốc đã trở thành một ngành kĩ thuật, có quy trình xác 
định, được gọi là công nghệ tế bào. 


Khi ứng dụng công nghệ tế bảo trên đối tượng thực vật hay động vật, người ta đều 
phải tách tế bào từ cơ thể rồi nuôi cấy trên môi trường đinh đưỡng nhân tạo thích 
hợp để tạo thành mô non (hay còn gọi là mô sẹo). Tiếp đó, dùng hoocmôn sinh 
trưởng kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. 

Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Công nghệ tế bào là gì ? 

- Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với 
cơ thể gốc, người ta phải thực hiện những công việc gì ? Tại sao cơ quan hoặc 
cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc ? 


II - Ứng dụng công nghệ tế bào 
Công nghệ tế bào được ứng dụng khá rộng rãi trong nhân giống vô tính ở cây trồng 


và trong tạo giống cây trồng mới. Ở vật nuôi, công nghệ tế bào đã thu được một 
số kết quả bước đầu. 


1, Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vỉ nhân giống) ở cây trồng 

Để có đủ số lượng cây trồng trong một thời gian ngắn, đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất, người ta thường tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ các tế 
bảo lá non) rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng đặc trong ống nghiệm 
(hình 31.a) để tạo ra các mô sẹo (hình 3 1.b). 

Các mô sẹo lại được chuyển sang nuôi cấy trong ống nghiệm chứa môi trường dinh 
dưỡng đặc và có hoocmôn sinh trưởng phủ hợp để kích thích chúng phân hoá thành 
các cây con hoàn chỉnh (hình 31.c,d). Các cây non được chuyển sang trồng trong 
các bầu (thường là các hộp nhựa nhỏ đựng đất) trong vườn ươm có mái che (3 l.e) 
trước khi mang trồng ngoài đồng ruộng (3 I.f). 


89 


la 8 


Lá non được nuôi cấy Mô sẹo được tạo thành Cây con được tạo thành 
trên môi trường sau 10 ngày nuôi cấy từ mô sẹo. 


Cây con hoàn chỉnh Nhà lưới để ươm cây con Cây tạo thành từ nuôi cấy mô 
được trổng trên đồng ruộng 


Hình 31. Sơ đồ nhân giống mía bằng nuôi cấy mô (Viện Di truyền Nông nghiệp) 


Ở nước ta, quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm đối với khoai tây, mía, 
dứa và một số giống phong lan đã được hoàn thiện. Nhiễu phỏng thí nghiệm bước 
đầu đạt kết quả trong nhân giống cây rừng (lát hoa, sến, bạch đàn...) và một số cây 
thuốc quý (sâm, sinh địa, râu mẻo....). 

Phương pháp này còn giúp cho việc bảo tổn một số nguồn gen thực vật quý hiếm 
có nguy cơ tuyệt chủng. 


2. Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng 

Ngày nay, người ta đã áp dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bảo để phát hiện 
và chọn lọc dòng tế bào xôma biến dị. Một dòng tế bào xôma là tập hợp các tế bào 
được hình thành từ một tế bào xôma ban đầu qua nhiều lần nguyên phân liên tiếp. 
Viện Công nghệ Sinh học đã chọn được dòng tế bảo chịu nóng và khô từ các tế 
bào phôi 


ủa giống lúa CR203 rồi dùng phương pháp nuôi cấy tế bào để tạo ra 
giống lúa mới cấp Quốc gia DR2 có năng suất và độ thuần chủng cao, chịu nóng 
và khô hạn tốt. 

3. Nhân bản vô tính ở động vật 

Hiện nay, trên thế giới đã nhân bản vô tính thành công đối với cừu (cừu Đôii, 
1997), bò (bê nhân bản vô tính, 2001) và một số loài động vật khác. 


90 


Việt Nam đã nhân bản vô tính thành công đối với cá trạch. Việc nhân bản vô tính 
thành công mở ra triển vọng nhân nhanh nguồn gen động vật quý hiểm có nguy cơ 
tuyệt diệt. 

Ngoài ra, nhân bản vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào động vật 
đã được chuyển gen người mở ra khả năng chủ động cung cấp các cơ quan thay 
thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng. 

Nêu những tu điển và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong 
ống nghiệm. 


Công nghệ tế bào là ngành kĩ thuật tê gu‡J trành ứng dụng phương 
pháp wuôi cấy tế bào hoặc mô đổ tạo ra œ0 quan hoặc e0 thể 
hoàn chẳnh. 

Công w#ghệ tế bào gôm 2 công đoạn thiết yếu là : tách tế bào hoặc 1ô 
từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô seo, dừng hooemôn sảnh trưởng 
kích thích mô sẹo phân hoá thành c0 guaw hoặc e0 thể hoàn chủnh. 
Công w#ghệ tế bào dược ng dụng trong Đì nhân giống ha‡ nhận bản 
ÐÓ tính hoặc trong chọn dòng tế bào #ôma biến dị để tạo ra giống câ 
trồng mới... 


(QAu hỏi và bài tập 
1. Công nghệ tế bảo là gì ? Gồm những công đoạn thiết yếu nào ? 


2. Hãy nêu những ưu điểm và triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm. 


|äm có biếc : 


Trong nhân bản vô tính để tăng nhanh số cá thể, người ta thường tách một mô sẹo 
thành nhiều phần nhỏ. Mỗi phần nhỏ này lại phát triển thành một mô sẹo lớn hơn. 
Thực hiện tách và nuôi cấy nhiều lần lặp lại trong vòng 8 tháng, từ một củ khoai 
tây có thể thu được 2000 triệu mầm giống, đủ trồng cho 40 ha. Mỗi em môi 
trường nuôi cấy có thể chứa I triệu tế bảo khoai tây, mỗi tế bào có thể phát triển 
thành cây mới. 


9I 


Bài 32. CÔNG NGHỆ GEN 


I- Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen 

Kĩ thuật gen (kĩ thuật di truyền) là các thao tác tác động lên ADN để chuyển một 
đoạn ADN mang một hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho (tế bào cho) sang 
tế bào của loài nhận (tế bào nhận) nhờ thể truyền (hình 32). 


Hình 32. Sơ đồ chuyển gen vào tế bào vỉ khuẩn đường một (E. coli) 

1. Đoạn ADN tách từ tế bào cho ;2. Phân tử ADN làm thể truyền ; 

3. ADN tái tổ hợp ;4. ADN tái tổ hợp trong tế bào vỉ khuẩn ; 

Š. ADN dạng vòng (NST) của tế bào vỉ khuẩn ; 6. ADN tái tổ hợp của thế hệ tiếp theo. 


Kĩ thuật gen gồm 3 khâu : 

— Khâu I : Tách ADN NST của tế bào cho và tách phân tử ADN dùng làm 
thể truyền từ vi khuẩn hoặc virut. 

— Khâu 2 : Tạo ADN tái tổ hợp (còn được gọi là “ADN lai”). ADN của tế bào cho 
và phân tử ADN làm thể truyền được cắt ở vị trí xác định nhờ các enzim cắt chuyên 
biệt, ngay lập tức, ghép đoạn ADN của tế bào cho vào ADN làm thể truyền nhờ 
enzim nối. 

— Khâu 3 : Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tạo điều kiện cho gen đã ghép 
được biểu hiện. 

Vào tế bảo động vật, thực vật và nấm men, ADN tái tổ hợp được gắn vào NST của 
tế bào nhận, tự nhân đôi, truyền qua các thế hệ tế bào tiếp theo qua cơ chế phân 
bào, chỉ huy tổng hợp prôtê¡n đã mã hoá trong đoạn đó. 

Vào tế bào vi khuẩn, đoạn ADN của tế bào cho có thể tổn tại cùng với thể truyền, 
độc lập với NST của tế bào nhận nhưng vẫn có khả năng tự nhân đôi và chỉ huy 
tổng hợp prôtêin tương ứng. 

Kĩ thuật di truyền được ứng dụng để sản xuất ra các sản phẩm hàng hoá trên quy 
mô công nghiệp. 

Công nghệ gen chỉ mới ra đời từ năm 1977, là ngành kĩ thuật về quy trình ứng dụng 
kĩ thuật gen. 


92 


'ÿ Hy trả lời các câu hỏi sau : 

— Người ta sử dụng kĩ thuật gen vào mục đích gì ? 
— Kĩ thuật gen gồm những khâu chủ yếu nào ? 

— Công nghệ gen là gì ? 


II - Ứng dụng công nghệ gen 

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng trong các lĩnh vực chính 
như sau : 
1. Tạo ra các chủng vì sinh vật mới 

Kĩ thuật gen được ứng dụng để tạo ra các chủng vi sinh vật mới có khả năng sản 
xuất nhiều loại sản phẩm sinh học (axit amin, prôtê¡n, vitamin, enzim, hoocmôn, 
kháng sinh...) với số lượng lớn và giá thành rẻ. 


Như ta đã biết, tế bào nhận được dùng phổ biển hiện nay là E. cøfi (vi khuẩn 
dường ruột) và nấm men. Chúng có tru điểm là để nuôi cấy và có khả năng sinh 
sản rất nhanh, dẫn đến tăng nhanh số bản sao của gen được chuyển. Tế bào E. cøli 
sau 30 phút lại nhân đôi. Sau 12 giờ, một tế bào ban đầu sẽ sinh ra 16 triệu tế bào. 
Những điều nêu trên giúp ta hiểu rõ tại sao dùng chủng #. cofi được cấy gen mã 
hoá hoocmôn insulin ở người trong sản xuất thì giá thành insulin để chữa bệnh đái 
tháo đường rẻ hơn hàng vạn lần so với trước đây phải tách chiết từ mô động vật. 
Tương tự như vậy, người ta đã sử dụng vi khuẩn E. coli được chuyển gen từ xạ 
khuẩn để nâng cao hiệu quả sản xuất các chất kháng sinh. 


2. Tạo giống cáy trồng biến đổi gen 


Trên thế giới, bằng kĩ thuật gen người ta đã đưa nhiều gen quy định nhiều đặc điểm 
quý như năng suất và hàm lượng dinh dưỡng cao, kháng sâu bệnh, kháng thuốc 
điệt cỏ đại và chịu được các điều kiện bất lợi, tăng thời hạn bảo quản, khó bị đập 
nát khi vận chuyển... vào cây trồng. 

Người ta đã chuyển được gen quy định tổng hợp B - carôten (tiền vitamin A) vào 
tế bào cây lúa và tạo ra giống lúa giàu vitamin A, góp phần cải thiện tình trạng thiếu 
vitamin A của hơn 100 triệu trẻ em trên thế giới (hằng năm có 2 triệu trẻ em tử vong 
vì thiếu vitamin A) : chuyển được gen từ một giống đậu của Pháp vào tế bào cây 
lúa làm tăng hàm lượng sắt trong gạo lên 3 lần, khắc phục tình trạng thiếu sắt và 
thiếu máu ở người. Ở Anh, gen tạo chất flavônol chống bệnh ung thư và bệnh tim 
mạch từ thuốc lá cảnh (Peiumia hybrida) đã được cấy vào cà chua ; chuyển gen 
kháng sâu từ đậu tương đại vào đậu tương trồng và ngô, chuyển gen kháng được 
nhiều loại thuốc điệt cỏ từ thuốc lá cảnh vào cây đậu tương, chuyển gen kháng virut 
gây thối củ vào khoai tây... 

Ở Việt Nam, trong điều kiện phòng thí nghiệm đã chuyển được gen kháng rầy nâu, 
kháng sâu, kháng bệnh bạc lá, kháng một số loại nấm, gen tổng hợp vitamin A, 


93 


gen kháng virut, gen chín sớm... vào một số cây trồng như lúa, ngô, khoai tây, 
cà chua, cải bắp, thuốc lá, đu đủ. 

3. Tạo động vật biến đổi gen 

Thành tựu chuyển gen vào động vật còn rất hạn chế vì các hiệu quả phụ do gen 
được chuyển gây ra ở động vật biến đổi gen. 

Trên thế giới, người ta đã chuyển gen sinh trưởng ở bò vào lợn, giúp cho hiệu quả tiêu 
thụ thức ăn cao hơn, hàm lượng mỡ it hơn lợn bình thường. (Nhưng ở con lợn trên lại 
xuất hiện các vấn đề như tim nở to, hay bị loét dạ dày, viêm da). Đã chuyển được gen 
xác định mùi sữa ở người vào tế bào phôi bò cái làm cho sữa bò có mùi sữa người và 
để tiêu hoá dùng để nuôi trẻ trong vòng 6 tháng tuổi. Đã chuyển được gen tổng hợp 
hooemôn sinh trưởng và gen chịu lạnh từ cá Bắc Cực vào cá hồi và cá chép. 

Ở Việt Nam, đã chuyển được gen tổng hợp hoocmôn sinh trưởng ở người vào cá trạch. 
Đến nay, động vật biến đổi gen chủ yếu dùng trong nghiên cứu sự biểu hiện của 
HỘI SỐ gen và sản xuất thử nghiệm một Số pIÔlÊin có giá trị cao. 


HH - Khái niệm Công nghệ sinh học 

Ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các 
sản phẩm sinh học cần thiết cho con người được gọi là Công nghệ sinh học. 

Các lĩnh vực trong Công nghệ sinh học hiện đại gồm : 

— Công nghệ lên men để sản xuất các chế phẩm vi sinh dùng trong chăn nuôi, 
trồng trọt và bảo quản. 

— Công nghệ tế bào thực vật và động vật. 

— Công nghệ chuyển nhân và phôi. 

— Công nghệ sinh học xử lí môi trường. 

~ Công nghệ enzim/prôtêin để sản xuất axit amin từ nhiều nguồn nguyên liệu, 
chế tạo các chất cảm ứng sinh học (biosensor) và thuốc phát hiện chất độc. 

— Công nghệ gen là công nghệ cao và là công nghệ quyết định sự thành công của 
cuộc cách mạng sinh học. 

— Công nghệ sinh học y - dược (Công nghệ sinh học trong Y học và dược phẩm). 
Hiện nay trên thế giới và Việt Nam, Công nghệ sinh học được coi là hướng ưu tiên 
đầu tư và phát triển. Theo số liệu của Tổ chức hướng dẫn sinh học cho Công nghệ 
sinh học (1999) thì giá trị sản lượng của một số sản phẩm công nghệ sinh học 
trên thị trường thể giới năm 1998 đạt 40 — 6Š tỉ đôla Mĩ (USD), năm 1999 đạt 
65 tỉ USD, dự báo năm 2010 sẽ đạt 1000 tỉ USD. 


V Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


~ Công nghệ sinh học là gì ? Qồm những lĩnh vực nào ? 
— Tại sao Công nghệ sinh học là hướng tu tiên đâu tưr và phát triển trên thế giới 
và ở Việt Nam ? 


94 


}? thuật gen là lập hợp nhưng phương pháp tác động định hướng lên 
ADN cho phép chuyJyên gen từ tội cá thể của một loài sang cá thể đủa loài 
khác. lữ thuật gen gôm 3 khâu cơ bản là : tách ; cắt, nối để tạo ADN tái 
tổ hợp ; đưa ADN tái tổ hợp »ào tế bào nhận. 

Công nghệ gen là ngành kĩ thuật 0ê gu trình ứng dụng kĩ thuật gen. 
Trong sản #uất, công nghệ geh được ứng dụng trong tiệc lạo ra các 
sản phẩm sinh học, tạo ra các giống cữy trông »à động oật biến đổi geH. 
Công aghệ sinh học là một ngành công nghệ sử dụng tế bào sống nà 
các quá trành sinh học để tạo ra các sửn phẩm sinh học cân thiết elo 
c0? người. Công nghệ sinh học gồm các lĩnh bực là : Công nghệ lên 
en, Công nghệ tế bào, Uông nghệ ensim, Công nghệ chuyến nhân à 
chuyến phối, Công nghệ sinh học #ử lí môi trường, Công nghệ geh, 
Công nghệ sinh học ‡J - dược. 


(Cau nói và bài tập 

1. Kĩ thuật gen là gì ? Gồm những khâu cơ bản nào ? Công nghệ gen là gì ? 

2. Trong sản xuất và đời sống, công nghệ gen được ứng dụng trong những lĩnh vực 
chủ yếu nào ? 

3. Công nghệ sinh học là gì ? Gồm những lĩnh vực nào ? Cho biết vai trò của 
Công nghệ sinh học và từng lĩnh vực của nó trong sản xuất và đời sống. 


[5m có biếc : 


Năm 2002, diện tích trồng cây chuyển gen trên thế giới đã đạt tới 58,7 triệu ha. 
Trong số đó, cây đậu nành kháng thuốc diệt cỏ : 36,5 triệu ha ; ngô kháng được 
sâu gây hại : 7,7 triệu ha ; cải đầu kháng thuốc diệt cỏ : 3,3 triệu ha ; ngô kháng 
thuốc điệt cỏ : 2,5 triệu ha ; bông kháng sâu : 2,4 triệu ha ; bông kháng thuốc điệt 
cỏ : 2,2 triệu ha ; bông vừa kháng sâu vừa kháng thuốc diệt cỏ : 2,2 triệu ha ; ngô 
vừa kháng sâu vừa kháng thuốc diệt cỏ : 2,2 triệu ha (theo Clive James, 2002). 


Đặc điểm nổi bật nhất của cây trồng biến đổi gen trong thời gian từ 1996 - 2002 
là tính kháng thuốc diệt cỏ, đứng thứ 2 là tính kháng sâu bệnh. Trong năm 2003, 
tổng diện tích trồng cây chuyển gen trên toàn cầu là 67.7 triệu ha. 

Viện Nghiên cứu lúa gạo Quốc tế đã chuyển thành công các gen vào hai giống lúa 
tẻ đặc sản Nam Bộ là Nàng hương chợ Đảo và Một bụi. Đó là gen quy định tổng 
hợp vitamin A, gen BT quy định khả năng kháng sâu đục thân, gen quy định hàm 
lượng nguyên tố vi lượng sắt, gen quy định hạt gạo có màu hồng. 


Người ta đã tạo thành công các virut tiêu diệt các tế bào ung thư bằng chuyển gen. 
Các virut này tấn công và phá huỷ các tế bào ung thư phổi và ruột kết. 


95 


Bài 33. GÂY ĐỘT BIẾN NHÂN TẠO TRONG CHỌN GIỐNG 


Trong chọn giống, đặc biệt là chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng các 
đột biến tự nhiên nhưng không nhiều vì những đột biến nảy chỉ chiếm tỉ lệ 0,1 — 0,2%. 
Từ những năm 20 của thế kỉ XX, người ta đã gây đột biến nhân tạo bằng các tác 
nhân vật lí và hoá học để tăng nguồn biến dị cho quá trình chọn lọc. 

I- Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân vật lí 

Tác nhân vật lí dùng để gây đột biến gồm 3 loại chính : các tỉa phóng xạ, tia tử ngoại 
và sốc nhiệt. 

1. Các tia phóng xạ 

Tia X, tia gamma, tia anpha, tia bêta... khi xuyên qua các mô, chúng tác động trực 
tiếp hoặc gián tiếp lên ADN trong tế bảo gây ra đột biến gen hoặc làm chấn thương 
NST gây ra đột biến NST. 

Trong chọn giống thực vật, người ta đã chiếu xạ với cường độ và liều lượng 
thích hợp vào hạt nảy mầm, đỉnh sinh trưởng của thân và cành, hạt phấn, bầu nhuy. 
Gần đây, người ta còn chiếu xạ vào mô thực vật nuôi cấy. 

2. Tỉa tử ngoại 

Tia tử ngoại không có khả năng xuyên sâu như tia phóng xạ nên chỉ dùng để xử lí 
vi sinh vật, bào tử và hạt phấn, chủ yếu dùng để gây các đột biến gen. 

3. Sốc nhiệt 

Sốc nhiệt là sự tăng hoặc giảm nhiệt độ môi trường một cách đột ngột làm cho cơ 
chế tự bảo vệ sự cân bằng của cơ thể không kịp điều chỉnh nên gây chấn thương 
trong bộ máy di truyền hoặc làm tổn thương thoi phân bào gây rối loạn sự phân 
bảo, thường phát sinh đột biến số lượng NST. 

Y Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Tại sao các tia phóng xạ có khả năng gây đột biến ? 

— Người ta sử dụng tia phóng xạ để gây đột biến ở thực vật theo những cách nào ? 


~— Tại sao tỉa tử ngoại thường được dùng để xử lí các đối tượng có kích thước bé ? 


— Sốc nhiệt là gì ? Tại sao sốc nhiệt cũng có khả năng gây đột biến ? Sốc nhiệt chủ 
yến gây ra loại đột biến nào ? 

II - Gây đột biến nhân tạo bằng tác nhân hoá học 

Những hoá chất dùng để tạo đột biến gen khi vào tế bào chúng tác động trực tiếp 
lên phân tử ADN gây ra hiện tượng thay thế cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit 
khác ; gây ra mất hoặc thêm cặp nuelêôtit. 

Có những loại hoá chất chỉ tác động đến một loại nuelêôtit xác định. Điều này hứa 
hẹn khả năng chủ động gây ra các loại đột biến mong muốn. 


96 


Ngày nay, người ta đã phát hiện được những hoá chất có hiệu quả gây đột biến 
vượt cả các tác nhân vật lí, được gọi là siêu fác nhân đột biến như : êtyl mêtan 
sunphônat (EMS), nitrôzô mêtyl urê (NMU), nitrôzô êtyl urê (NEU)... 

Để gây đột biến bằng tác nhân hoá học ở cây trồng, người ta có thể ngâm hạt khô 
hay hạt nảy mầm ở thời điểm nhất định trong dung dịch hoá chất có nồng độ thích 
hợp ; tiêm dung dịch vào bầu nhuy ; quấn bông có tẩm dung dịch hoá chất vào đỉnh 
sinh trưởng của thân hoặc chồi. Đối với vật nuôi, có thể cho hoá chất tác dụng lên 
tỉnh hoàn hoặc buồng trứng. 

Người ta thường dùng dung dịch cônsixin để tạo thể đa bội. Khi thấm vào mô đang 
phân bảo, cônsixin cản trở sự hình thành thoi phân bào làm cho NST không phân l¡. 
Các hoá chất gây đột biến đều có tính độc cao, nguy hiểm đối với người sử dụng 
nên khi dùng cần đeo khẩu trang và mang găng tay cao su, mặc quần áo bảo hộ 
lao động... 


Y Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Tại sao khi thấm vào tế bào, một số hoá chất lại gây đột biến gen ? Trên cơ sở 
nào mà người ta hi vọng có thể gây ra những đột biến theo ý muốn ? 

— Tại sao dùng cônsixin có thể gây ra các thể đa bội ? 

— Người ta đã dùng tác nhân hoá học để tạo ra các đột biến bằng những phương 
pháp nào ? 


TH - Sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống 

Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp gây đột biến và chọn lọc đóng vai trò 
chủ yếu. Tuỷ thuộc vào đối tượng và mục đích chọn giống, người ta chọn lọc theo 
các hướng khác nhau : 

— Chọn các thể đột biến tạo ra chất có hoạt tính cao : 

Từ thể đột biến cho hoạt tính pênixilin cao, tạo ra bằng chiếu xạ bào tử, người ta 
đã tạo dược chủng nấm pênixilin có hoạt tính cao hơn 200 lần dạng ban dầu. 

— Chọn các thể đột biến sinh trưởng mạnh để tăng sinh khối ở nấm men và 
vi khuẩn. 
— Chọn các thể đột biến giảm sức sống (yếu hơn dạng ban đầu) không còn khả 
năng gây bệnh mà đóng vai trò một kháng nguyên, gây miễn dịch ôn định cho vật 
chủ chống được loại vi sinh vật đó. Trên nguyên tắc này, người ta đã tạo được các 
vacxin phòng bệnh cho người và gia súc. 


Trong chọn giống cây trồng, người ta chú ý tới các đột biến rút ngắn thời gian sinh 
trưởng, cho năng suất và chất lượng cao, kháng được nhiều loại sâu bệnh, khả năng 
chống chịu tốt với các điều kiện bất lợi về nhiệt độ và đất đai... (xem thêm bài 37). 


97 


Người ta đã trực tiếp sử dụng các thể đột biến từ một giống tốt đang được gieo trồng 
trong sản xuất để nhân lên với mục đích cải tiến một vải nhược điểm của giống đó 
để tạo ra giống mới tốt hơn. Chẳng hạn, từ một thể đột biến không còn cảm ứng với 
cường độ ánh sáng yếu và thời gian chiếu sáng ngắn (cảm quang) tạo ra bằng thực 
nghiệm, người ta đã tạo ra giống lúa tám thơm đột biến từ giống lúa tám thơm 
Hải Hậu. Giống lúa này trồng được trong vụ xuân, chịu khô hạn khá tốt, thích nghỉ 
gieo trồng trên đất cao, nghèo dinh dưỡng ở vùng trung du và miền núi nhưng vẫn 
giữ được mùi thơm của giống gốc. Điều đó đã góp phần khắc phục tỉnh trạng khan 
hiếm gạo tám thơm trong các tháng 6 — II. 
Người ta còn sử dụng các thể đột biến có ưu điểm từng mặt để lai với nhau nhằm 
tạo ra giống mới (giống lúa Azo là kết quả lai giữa hai dòng đột biến Hạg x Hạ). 
Sử dụng các thể đa bội ở dâu tằm, dương liễu, dưa hấu... để tạo ra các giống cây 
trồng đa bội có năng suất cao, phẩm chất tốt. 
Đối với vật nuôi, phương pháp chọn giống đột biến chỉ được sử dụng hạn chế với 
một số nhóm động vật bậc thấp, khó áp dụng với nhóm động vật bậc cao. 


Y Hãy trả lời các câu hỏi san : 

— Người ta sử dụng các thể đột biến trong chọn giống vì sinh vật và cây trồng theo 
những hướng nào, tại sao ? 

— Tại sao người tạ ít sử dụng phương pháp gây đột biến trong chọn giống vật nuôi ? 


Cúc tìa phóng #ạ tà các hoú chất gây đột biến đêu có thể gữ ra đột 
biến gen 0à đột biến WST' nhưng các tác nhân hoá học hứa hẹn nhiều 
khủ nững chủ dộng điều khiển hướng đdọt biến. 
Các đột biến nhận tạo được sử dụng làm nguyên liệu chọn giống áp 
dụng chủ tuếu đối tới 0ì sinh tật nà cây thông. 
Trong chọn giống câ‡) trồng, người ta sử dụng trực tiếp các e0 thổ 


wang đột biến để nhận lên hoặc sử dụng trong các tổ hợp lai kết hợp 
ói œhon lọc đổ tạo ra giống Imói. 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Tại sao người ta cần chọn tác nhân cụ thể khi gây đột biến ? 

2. Khi gây đột biến bằng tác nhân vật lí và hoá học, người ta thường sử dụng các 
biện pháp nào ? 

3. Hãy nêu một vài thành tựu của việc sử dụng đột biến nhân tạo trong chọn giống 
động vật, thực vật và vi sinh vật. 


98 


Bài 34. THOÁI HOÁ DO TỰ THỤ PHẤN 
VÀ DO GIAO PHỐI GẦN 


1- Hiện tượng thoái hoá 

1. Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cáy giao phấn 

Hiện tượng thoái hoá biểu hiện như sau : các cá thể của các thế hệ kế tiếp có sức 
sống kém dẩn biểu hiện ở các dấu hiệu như phát triển chậm, chiều cao cây và năng 
suất giảm đần, nhiều cây bị chết. Ở nhiều dòng, bộc lộ các đặc điểm có hại như : 
bạch tạng, thân lùn, bắp dị dạng và kết hạt rất ít (hình 34.1). 


Dạng ban đầu1 2 3 4 5 6 7 


Hình 34.1. Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn bắt buộc ở ngô 
Bên trái : cây điển hình ở quân thể giao phấn. Từ 1-7 : cây tự thụ phấn sau 1-7 thế hệ 


'ÿ Hiện tượng thoái hoá do tự thụ phấn ở cây giao phấn biểu hiện như thế nào ? 


2. Hiện tượng thoái hoá do giao phối gần ở động vật 
a) Giao phối gân 


Giao phối gần (giao phối cận huyết) là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp 
bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái. 


b) Thoái hoá do giao phối gân 


Giao phối gần thường gây ra hiện tượng thoái hoá ở các thế hệ sau như : 
sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, 
chết non (hình 34.2). 


99 


4) Bẻ non có cột sống ngắn b) Gà con có đâu dị dạng, chân ngắn 
Hình 34.2. Dị dạng ở bò (a) và gà (b) do giao phối gân 
ÿ Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


Giao phối gân là gì ? Gây ra những hậu quả nào ở động vật ? 


I - Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá 


Hình 34.3 minh hoạ sự biến đổi tỉ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp qua các thế hệ 
trong tự thụ phấn. 


Hình 34.3. Sự biến đổi tỉ lệ thể dị hợp và thể đông hợp do tự thụ phấn 


Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


— Qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối cận huyết, tỉ lệ thể dồng hợp và thể 
dị hợp biến đổi như thế nào ? 


—Ti sao tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gân ở động vật lại gây ra hiện 
tượng thoái hoá ? 


100 


Một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt (đậu Hà Lan, cà chua...), động vật 
thường xuyên giao phối gần (chim bồ câu, chim cu gáy...) không bị thoái hoá khi 
tự thụ phấn hay giao phối cận huyết vì hiện tại chúng đang mang những cặp gen 
đồng hợp không gây hại cho chúng. 


II - Vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối 
cận huyết trong chọn giống 

Trong chọn giống, người ta dùng các phương pháp này để củng cố và duy trì một 
số tính trạng mong muốn, tạo dòng thuần (có các cặp gen đồng hợp), thuận lợi cho 
sự đánh giá kiểu gen từng dòng, phát hiện các gen xấu để loại ra khỏi quần thể. 


` Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gân gáy ra hiện tượng thoái hoá nhưng 
những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống ? 


Tự thụ phần bát buộc đối túi cây giao phấn hoặc giao phối gần ở 
động tật gây ra hiện tượng thoái hoá tà tạo ra các cặp gen lặn đồng 
hợp gữ1/ hg¿. 

Trong chọn giống, người ta dừng các phương pháp nà‡) để đừng cố »à 
đt trà tmuột số tính trạng tuong muốn, tạo dòng thuận. 


(Q au hỏi và bài tập 


1. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật qua 
nhiều thế hệ có thể gây ra hiện tượng thoái hoá ? Cho ví dụ. 


2. Trong chọn giống, người ta dùng hai phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao 


phối gần nhằm mục đích gì ? 


1Ø 


Bài 35. UU THẾ LAI 


1- Hiện tượng ưu thế lai 
Hiện tượng cơ thể lai F¡ có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển 


mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa 
hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ được gọi là ưu thế lai. 


Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất trong trường hợp lai giữa các dòng thuần có kiểu gen 
khác nhau (hình 35). 


„_ Hình 35. Hiện tượng tu thế lai ở ngô — 
ayvàc) Cây và bắp ngô ở 2 dòng tự thụ phấn : b) Cây và bắp của cơ thể lai F) 


Hiện tượng này cũng thể hiện khi lai các thứ cây trồng (cà chua hồng Việt Nam x 
cà chua Ba Lan), các nòi vật nuôi (gà Đông Cảo x gà Ri) thuộc cùng một loài hoặc 
giữa hai loài khác nhau (vịt x ngan). 


Đáng chú ý là ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F¡, sau đó giảm dần qua các thế hệ. 
'ÿ Uu thế lai là gì ? Cho ví dụ về têu thế lai ở thực vật và động vật. 
II - Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai 


Về phương diện di truyền, người ta cho rằng, các tính trạng số lượng (các chỉ tiêu về 
hình thái và năng suất...) do nhiều gen trội quy định. Ở mỗi dạng bố mẹ thuần chủng, 
nhiều gen lặn ở trạng thái đồng hợp biểu hiện một số đặc điểm xấu. Khi lai giữa 
chúng với nhau, chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện ở cơ thể lai F. 


102 


Ví dụ : Một dòng thuần mang 2 gen trội lai với một dòng thuần mang l gen trội sẽ 
cho cơ thể lai F¡ mang 3 gen trội có lợi. 


P: AAbbCC xaaBBcc ——> F¡ : AaBbCc 
Trong các thế hệ sau, ưu thế lai giảm dần. Muốn khắc phục hiện tượng này để duy 
trì ưu thế lai, người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính (bằng giâm, chiết, 
ghép, vi nhân giống...). 
Y Hãy trả lời các câu hỏi sau : 
~— Tại sao khi lai 2 dòng thuần, tm thế lai biểu hiện rõ nhất ? 
— Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F\. sau đó giảm dần qua các thế hệ ? 


III— Các phương pháp tạo ưu thế lai 

1. Phương pháp tạo ưu thế lai ở cây trồng 

Để tạo ưu thế lai ở thực vật, chủ yếu người ta dùng phương pháp lai khác 
đồng : tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho chúng giao phấn với nhau. Phương pháp này 
được sử dụng rộng rãi ở ngô, đã tạo được nhiều giống ngô lai (F¡) có năng suất cao 
hơn từ 25 - 30% so với các giống ngô tốt nhất đang được sử dụng trong sản xuất 
(xem bài 37). 

Phương pháp lai khác đòng cũng được áp dụng thành công ở lúa để tạo ra các 
giống lúa lai F, cho năng suất tăng từ 20 - 40% so với các giống lúa thuần tốt nhất, 
thành tựu này được đánh giá là một trong những phát minh lớn nhất của thế kỉ XX. 
Người ta dùng phương pháp lai khác thứ để kết hợp giữa tạo ưu thế lai và tạo giống 
mới. Đây là những tổ hợp lai giữa 2 thứ hoặc tổng hợp nhiều thứ của cùng một loài. 
Ví dụ: Giống lúa DT:; được tạo ra từ tổ hợp lai giữa giống lúa DTig với giống lúa OMụo, 
có khá năng cho năng suất cao của DTạ và cho chất lượng gạo cao của OMsg. 

2. Phương pháp tạo ưu thế lai ở vật nuôi 

Để tạo ưu thế lai ở vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phép lai kinh tế. Trong phép 
lai nảy, người ta cho giao phối giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác 
nhau rồi dùng con lai F¡ làm sản phẩm, không dùng nó làm giống. 

Phổ biến ở nước ta hiện nay là dùng con cái thuộc giống trong nước cho giao phối 
với con đực cao sản thuộc giống thuần nhập nội. Con lai có khả năng thích nghỉ 
với điểu kiện khí hậu, chăn nuôi của giống mẹ và có sức tăng sản của giống bố. 
Ví dụ : Lợn lai kinh tế | Móng Cái x Đại bạch có sức sống cao. lợn con mới đẻ đã 
nặng từ 0,7 đến 0,8 kg, tăng trọng nhanh (10 tháng tuổi đạt 80 — 100 kg), tỉ lệ thịt 
nạc cao hơn. 


103 


Ngày nay, nhờ kĩ thuật giữ tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo và kĩ thuật kích thích 
nhiều trứng cùng rụng một lúc để thụ tỉnh, việc tạo con lai kinh tế đối với bò và 
lợn có nhiều thuận lợi. 


'V Lai kinh tế là gì ? Tại sao không dùng con lai kinh tế để nhân giống ? 


Ưu thế lai là hiện tượng e0 thể lai I có sức sống eao hơn, sinh trưởng) 
hanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng 
năng suất cao hơn trung Đình giữa hai Đố mẹ hoặc tượt trội cả hai 
ĐỒ ?ne. 

Sự tập trung các gen trội có lợi ở e0 thể lai E, là một nguJJên nhận đa 
hiện tượng 1 thế li. 

Ưu thế lai biểu hiện eao nhất ở tụ sau đó giảm dân qua các thế hệ. 
Để tạo được tu thế lai ở cây trông, người ta chủ yếu dùng phương 
pháp lai khác dòng cờn trong chăn nuôi thường dừng lai kinh tế để 
sử dụng ưu thế lcti. 


(Q au nói và bài tập 


1. Uu thế lai là gì ? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng trên ? Tại sao không 
dùng cơ thể lai F¡ để nhân giống ? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện 
pháp gì ? 

2. Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo 
ưu thế lai ? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao ? 

3. Lai kinh tế là gì 2 Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện đưới hình thức nào ? 
Cho ví dụ. 


104 


Bài 36. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC 

I- Vai trò của chọn lọc trong chọn giống 

Thực tiễn sản xuất đòi hỏi những giống có năng suất, chất lượng, khả năng chống 
chịu cao, phù hợp với nhu cẩu nhiều mặt và luôn thay đổi của người tiêu dùng. 
Có nhiều giống tốt qua một số vụ gieo trồng đã có biểu hiện thoái hoá rõ rệt do sự 
xuất hiện đột biến và lai giống tự nhiên, do lẫn cơ giới trong gieo trồng, thu hoạch 
và bảo quản. 

Trong quá trình lai tạo giống và chọn giống đột biến, nhiều biến dị tổ hợp, đột biến 
cần được đánh giá, chọn lọc qua nhiều thế hệ thì mới hi vọng trở thành giống tốt, 
đáp ứng được yêu cẩu của người sản xuất và tiêu dùng. 

Tuỷ thuộc vào mục tiêu chọn lọc và hình thức sinh sản của đối tượng chọn lọc, 
người ta lựa chọn các phương pháp chọn lọc thích hợp. 

Trong thực tế chọn giống, người ta áp dụng 2 phương pháp chọn lọc cơ bản : chọn 
lọc hàng loạt và chọn lọc cá thể. 


TH - Chọn lọc hàng loạt 


Hình 36. L là sơ đồ chọn lọc hàng loạt một lần (I) và hai lần (II). Trong trường hợp 
chọn lọc một lần, năm thứ nhất (năm I) người ta gieo trồng giống khởi đầu để chọn 
lọc các cây ưu tú, phù hợp với mục đích chọn lọc (1). Hạt của các cây ưu tú được 
thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II). 


Ở năm TI, người ta so sánh 
giống tạo ra bằng chọn lọc 
hàng loạt, được gọi là 
“giống chọn lọc hàng 
loạt” (3) với giống khởi đầu 
(2) và giống đối chứng (4). 
Một giống tốt đang được sử 
dụng đại trà trong sản xuất 
được dùng làm giống đối 
chứng. Qua đánh giá, nếu 
giống chọn hàng loạt đã đạt 
được yêu cầu đặt ra (hơn hắn 
giống ban đầu, bằng hoặc 
hơn giống đối chứng), thì 
không cần chọn lọc lần 2. 


Năm I: 
Chọn cây tốt 


Trộn lẫn hạt 
các cây tốt 


Năm II: 
So sánh 


Năm TH : 
So sánh 


Hình 36.1. Sơ đô chọn lọc hàng loạt 
1- Chọn lọc một lân ; !I - Chọn lọc hai lần 


Nếu vật liệu (giống) khởi đầu có chất lượng quá thấp hay thoái hoá nghiêm trọng 
về năng suất và chất lượng, chọn lọc lần 1 chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục chọn lọc 
lần 2 hoặc lần 3, 4... cho đến khi đạt yêu cầu. 

Trong trường hợp chọn lọc hàng loạt hai lần, lần 2 cũng thực hiện theo trình tự như 
chọn lọc một lần, chỉ khác là trên ruộng chọn giống năm II người ta gieo trồng 
giống chọn lọc hàng loạt để chọn các cây ưu tú. Hạt của những cây này cũng được 
thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau (năm II). Ở năm III cũng so sánh giống 
chọn lọc hàng loạt với giống khởi đầu và giống đối chứng. 

Phương pháp chọn lọc hàng loạt có ưu điểm là đơn giản, dễ làm, ít tốn kém nên có 
thể áp dụng rộng rãi. Ví dụ : nông dân duy ' trì chất lượng giống lúa bằng cách chọn 
các cây tốt (có bông và hạt tố) để làm giống cho vụ sau. Giống cải củ số 9 là kết 
quả chọn lọc hàng loạt từ giống cải củ nhập nội từ Hồng Kông. 

Nhược điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là chỉ dựa vào kiểu hình nên dễ 
nhầm với thường biến phát sinh do khí hậu và địa hình. Vì vậy, phải trồng giống 
khởi đầu trên đất ổn định, đồng đều về địa hình và độ phì. 

Phương pháp chọn lọc hàng loạt cũng được áp dụng trên vật nuôi và đã tạo ra 
những giống có năng suất cao về thịt, trứng, sữa và lông. 

Trong chăn nuôi vịt đẻ trứng, người ta chọn trong đàn những con cái có đầu nhỏ, 
cổ dài, phần sau của thân nở dùng làm vịt mái, đây cũng được xem là một hình 
thức chọn lọc hàng loạt. 

Chọn lọc hàng loạt thường chỉ đem lại kết quả nhanh ở thời gian đầu, nâng sức sản 
xuất đến một mức độ nào đó rồi dừng lại. 

Y Hy trả lời các câu hỏi sau : 

— Chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần giống và khác nhau như thế nào ? 

— Có hai giống lúa thuần chủng được tạo ra đã lâu : giống lúa A bắt đâu giảm độ 
đồng đêu về chiêu cao và thời gian sinh trưởng, giống lúa B có sai khác khá rõ rệt 
giữa các cá thể về hai tính trạng nói trên. Em sử dụng phương pháp và hình thức 
chọn lạc nàa để khải phục lại 2 đặc điểm tất ban đầu của 2 giống nái trên ? 
Cách tiến hành trên từng giống như thế nào ? 


II - Chọn lọc cá thể NămI: 
Hình 36.2 là sơ đồ chọn lọc cá thể CHỊ DNAR 


một lần. 
Ởnăm 1, trên ruộng chọn giống khởi 
đầu (1) người ta chọn ra những cá NămH: 


thể tốt nhất. Hạt của mỗi cây được SINH 
gieo riêng thành từng dòng để so 
sánh (năm II). Hình 36.2. Sơ đồ chọn lọc cá thể một lẩn 


106 


Các dòng chọn lọc cá thể (3 ; 4; 5 ; 6) được so sánh với nhau, so sánh với giống 
khởi đầu (2) và giống đối chứng (7) sẽ cho phép chọn được dòng tốt nhất, đáp ứng 
mục tiêu đặt ra. 

Ví dụ : trong quá trình tạo các giống lúa như tải nguyên đột biến, tép hành đột biến, 
tám thơm đột biến, DTIg và TK¡o¿. các nhà chọn giống đều sử dụng phương pháp 
chọn lọc cá thể. 

Chọn lọc cá thể phối hợp được việc chọn lọc dựa trên kiểu hình với việc kiểm tra 
kiểu gen, đạt kết quả nhanh nhưng đòi hỏi theo dõi công phu và chặt chẽ. 

Chọn lọc cá thể thích hợp với cây tự thụ phấn, cho hiệu quả nhanh, cũng thích hợp 
cho những cây có thể nhân giống vô tính bằng cảnh, củ, mắt ghép. 

Ở vật nuôi, người ta dùng phương pháp kiểm tra đực giống qua đời con. 
Những con đực giống không thể cho sữa và trứng nhưng mang những gen xác định 
khả năng cho sữa hoặc trứng, các gen này di truyền được cho những cá thể cái ở 


đời sau. 
Người ta cho con đực giống đã qua kiểm tra lai với con cái có năng suất cao. 
Sau đó, các con đực non tốt của cặp bố mẹ này lại tiếp tục được kiểm tra. 


Chọn lọc hàng loạt là dựa trên kiểu hành chọn na một nhóm cá thể phù 
hợp nhất bói 0Me tiếu chọn lọc để làm giống. 


Chọn lọc cá thể là chọn lấy một số ít cá thể tốt, nhân lên một cách 
riêng rẽ theo từng dòng. Do đó, có thể kiểm tra được kiểu gen của immỗi 
cá thể. 


(Qau hỏi và bài tập 
1. Phương pháp chọn lọc hàng loạt một lần và hai lần được tiến hành như 
thế nào, có ưu nhược điểm gì và thích hợp với loại đối tượng nào ? 


2. Phương pháp chọn lọc cá thể được tiến hành như thế nảo, có ưu, nhược điểm gì 
so với phương pháp chọn lọc hàng loạt và thích hợp với đối tượng nào ? 


107 


Bài 37. THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG Ở VIỆT NAM 


I- Thành tựu chọn giống cây trồng 

Cho đến nay, nước ta đã tạo ra hàng trăm giống cây trồng mới. Nhờ việc vận dụng 
các quy luật di truyền - biến dị, sử dụng các kĩ thuật phân tử và tế bào, người ta 
đã rút ngắn thời gian tạo ra giống mới và tạo những đặc tính quý mà phương pháp 
chọn giống truyền thống chưa làm được. 

Thành tựu nổi bật nhất là trong chọn giống lúa, ngô và đậu tương. Trong chọn 
giống cây trồng, người ta sử dụng 4 phương pháp chính. 

1. Gây đột biến nhân tạo 

a) Gây đột biến nhân tạo rồi chọn cá thể để tạo giống mới 

~Ởlúa 

Bằng phương pháp chọn lọc cá thể đối với các thể đột biến ưu tú, người ta đã tạo 
ra các giống lúa có tiểm năng năng suất cao như giống lúa DT4g, tài nguyên đột 
biến, nếp thơm TK¡gs... , các giống lúa tẻ cho gạo có mùi thơm như tám thơm đột 
biến (năm 2000), gạo cho cơm dẻo và ngon như KML+o, DTa3, VLDos_ 1o ... 
-Ở đậu trong 

Giống đậu tương DTss (năm 2000) được tạo ra bằng xử lí đột biến giống đậu tương 
Dĩ có thời gian sinh trưởng rất ngắn (trong vụ xuân : 96 ngày, vụ hè ; 87 ngày), 
chống đổ và chịu rét khá tốt, hạt to, màu vàng 

-Ở lạc 
Giống lạc V¿o được tạo ra bằng chiếu xạ tia X vào hạt giống lạc bạch sa sinh 
trưởng khoẻ, hạt to trung bình và đều, vỏ quả dễ bóc, tỉ lệ nhân /quả đạt 74%, hàm 
lượng prôtê¡n cao (24%), tỉ lệ dầu đạt 24%. 

~ Ở cà chua 

Giống cà chua hồng lan được tạo ra từ thể đột biến tự nhiên của giống cà chua 
Ba Lan trắng. 

b) Phối hợp giữa lai hữu tính và xử lí đột biến 

~ Giống lúa Az+g (năm 1994) được tạo ra bằng lai giữa hai dòng đột biến : HayxH1ụ. 
~ Giống lúa DT1¿ (năm 2000) được tạo ra bằng lai giữa giống DTIo với giống lúa 
đột biến Aso. 

~ Giống lúa DT;¡ (năm 2000) được tạo ra bằng lai giữa giống lúa nếp 415 với 
giống lúa đột biến ÐV; (từ giống lúa Nếp cái hoa vàng). 

— Giống lúa Xuân số 10 là kết quả xử lí bằng hoá chất DMS 0,02% ở đời Fị của 
tổ hợp lai kép (NN8/Xuân/Pelital), cho năng suất 61,8 tạ/ha. 

e) Chọn giống bằng chọn dòng tế bào xôma có biến dị hoặc đột biến vôma 


— Giống lúa DRa (năm 2000) được tạo ra từ dòng tế bào xôma biến dị của giống 
lúa CR203, dòng này được tách và tái sinh thành cây. Giống lúa DRs có độ đồng 
đều rất cao, chịu khô hạn tốt, năng suất trung bình đạt 45 - 50 tạ/ha. 


108 


~ Giống táo đào vàng (năm 1998) được tạo ra bằng xử lí đột biến đỉnh sinh trưởng cây 
non của giống táo Gia Lộc. Cho quả to (30— 35 quả/kg), mã quả đẹp, có màu vàng da 
cam, ăn giòn, ngọt và có vị thơm đặc trưng, năng suất đạt 40 — 45 tấn/ha ở năm thứ 3. 
2. Lai hữu tính để tạo biến dị tổ hợp hoặc chọn lọc cá thể từ các giống hiện có 

a) Tạo biến dị tổ hợp 

Người ta đã lai giống lúa DT¡ạ có tiểm năng năng suất cao với giống lúa OMạ có 
hạt gạo dài, trong, cho cơm dẻo để tạo ra giống lúa DTI; phối hợp được những ưu 
điểm của hai giống lúa nói trên. 

b) Chọn lọc cá thể 

Giống cà chua P375 (năm 1990) được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể từ 
giống cà chua Đài Loan, thích hợp cho vùng thâm canh. 

Giống lúa CR203 (năm 1985) được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể từ 
nguồn gen lúa kháng rẩy nâu nhập từ Viện lúa Quốc tế, có khả năng kháng rầy, 
năng suất cao, trung bình đạt 45 — 50 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt tới 65 tạ/ha. 
Giống đậu tương AKq; (năm 1987) được tạo ra bằng phương pháp chọn lọc cá thể 
từ giống đậu tương vàng Mường Khương. 


3. Tạo giống ưu thế lai (ở F,) 

Ngô lai là một tiến bộ kĩ thuật nổi bật của thế kỉ XX. Người ta đã tạo dòng tự thụ 
phấn (dòng thuần), thử khả năng lai với các dòng thuần khác, xác định tổ hợp lai 
ưu tú và sản xuất thử, rồi giới thiệu cho sản xuất. 

~ Giống ngô lai LVNI0 thuộc nhóm giống ngô dài ngày. là được tạo ra do lai giữa 
2 dòng thuần (lai đơn), vụ xuân có thời gian sinh trưởng là 125 ngày, chịu hạn, 
chống đổ và kháng sâu bệnh tốt, có thể đạt năng suất 8 — 12 tấn/ha, cùng nhóm còn 
có giống LVN98 và HQ2000. 

~ Giống ngô lai LVN4 đại điện cho nhóm trung ngày, khả năng thích ứng rộng, có 
thể đạt § — 10 tấn/ha, thuộc nhóm này còn có các giống LVN12 và LVNäI (giống 
lai kép). 

~ Giống ngô lai LVN20 là giống lai đơn ngắn ngày, chống đổ tốt, thích hợp với vụ 
đông xuân trên chân đất lầy thụt, có thể đạt 6 — 8 tấn/ha. Cùng nhóm còn có các 
giống LVN24, LVN25. 

Các nhà chọn giống cây trồng ở nước ta đã tạo được một số giống lúa lai (F¡) có 
năng suất cao, chất lượng đảm bảo, góp phần tăng sản lượng gạo và tiết kiệm ngoại 
tệ nhập giống. 

4. Tạo giống đa bội thể 

Giống dâu số 12 là giống dâu tam bội (3n), được tạo ra do lai giữa thể tứ bội (tạo 
ra từ giống dâu Bắc Ninh) với giống lưỡng bội (2n). Giống dâu số 12 có bản lá 
dày, màu xanh đậm, thịt lá nhiều, sức ra rễ và tỉ lệ hom sống cao. Năng suất bình 
quân 29,7 tấn/ha/năm. Trong điều kiện thâm canh có thể đạt 40 tấn/ha/năm. 


109 


II - Thành tựu chọn giống vật nuôi 

Trong chọn giống vật nuôi, lai giống là phương pháp chủ yếu để tạo nguồn biến dị 
cho chọn giống mới. cải tạo giống năng suất thấp và tạo ưu thế lai. 

Các nhà khoa học nước ta đã đạt được kết quả to lớn về các lĩnh vực nói trên. 
Đặc biệt có những thành công có giá trị trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng 
Công nghệ sinh học trong ngành chăn nuôi. 

1. Tạo giống mới 

Trong thập niên 80 của thế ki XX, Viện Chăn nuôi Quốc gia đã tạo ra 2 giống lợn 
mới : ĐB Í - 81 (Đại bạch x Í-81) và B§ Í - 81 (Bớc sai x Í—81), phối hợp được 
các đặc điểm quý của lợn Ỉ như phát dục sớm, dễ nuôi, mắn đẻ, đẻ nhiều con, thịt 
thơm ngon, xương nhỏ... với một số đặc điểm tốt của các giống lợn ngoại như tầm 
vóc to, tăng trọng nhanh, thịt nhiều nạc. 

Hai giống lợn mới nói trên khắc phục được các nhược điểm của lợnÏ như thịt nhiều 
mỡ, chân ngắn, lưng võng, bụng sệ. Hai giống lợn ĐR Ï~ 8lvà BS Ï~ 81 có lưng 
tương đối thẳng, bụng gọn, chân cao, thịt nhiều nạc hơn lợn Ỉ. 

Đã tạo được các giống gà lai Rốt-Ri, Plaimao-Ri. đều có sản lượng trứng và khối 
lượng trứng cao hơn gà Ri nhưng đễ nuôi, giống vịt Bạch tuyết (vịt Anh đào x vịt 
cỏ) lớn hơn vịt cỏ, biết mò kiếm mồi, lông dùng để chế biến len. 


2. Cải tạo giống địa phương (giống được tạo ra và nuôi lâu đời ở một địa phương) 
Bằng cách dùng con cái tốt nhất của giống địa phương lai với con đực tốt nhất của 
giống ngoại, con đực cao sản được dùng liên tiếp qua 4 - 5 thế hệ, giống địa 
phương có tầm vóc gần như giống ngoại, tỉ lệ thịt nạc tăng, khả năng thích nghỉ 
khá tốt. Chẳng hạn, đã cải tạo một số nhược điểm của lợn Ï Móng Cái, nâng tầm 
vóc lúc mới xuất chuồng từ 40 — 50kg/con lên 70 — 8§0kg/con, tỉ lệ nạc 30 — 40% 
lên 47 - 52%. Giống lợn này thích hợp với các vùng kinh tế - sinh thái của các 
tỉnh phía Bắc và miền Trung. Đã tạo ra đàn bò hướng thịt bằng cách lai giữa bò cái 
nội (bò vàng Việt Nam) với một số bò đực ngoại. đã tạo ra đàn bò sữa bằng cách 
lai nhiều lần với giống ngoại cho sản lượng sữa cao. Hiện nay, nước ta có khoảng 
29 ngân con bò sửa, trong số đó, trên 95% là bò lai theo công thức này. 


3. Tạo giống ưu thế lai (giống lai F;) 

Trong những năm qua, các nhà chọn giống đã có những thảnh công nổi bật trong 
tạo giống lai (F)) ở lợn, bò, đê, gà, vịt, cá... 

Hầu hết lợn nuôi để giết thịt ở ta hiện nay là lợn lai kinh tế. Đã tạo được con lai 
kinh tế giữa bò vàng Thanh Hoá và bò Hôn sten Hà Lan, chịu được khí hậu nóng, 
cho 1000 kg sữa /con/năm, tỉ lệ bơ 4 — 4,5%. Đã xác định được các tổ hợp lai cho 
ưu thế lai cao ở vịt (Bầu x Cỏ ; Cỏ x Anh đảo ; Cỏ x Kaki cambell ; vịt x ngan), 
ở gà (gà Ri x gà Mía, gà Ri x gà Tam Hoàng, gà Ri x gà Sasso...), ở cá (cá chép 
Việt x cá chép Hungari, cá trê lai...). 


110 


4. Nuôi thích nghỉ các giống nhập nội 

Nhiều giống vật nuôi có các tính trạng tốt đã được nhập nội và nuôi thích nghỉ với 
điều kiện khí hậu và chăm sóc ở Việt Nam như vịt siêu thịt (Super meat), siêu 
trứng (Kaki cambell), gà Tam Hoàng, cá chim trắng. 

Các giống vật nuôi nhập nội đã nêu trên là kết quả của phương pháp nuôi thích 
nghỉ. Chúng được dùng để tăng nhanh sản lượng thịt, trứng, sữa, để tạo ưu thế lai 
và cải tạo giống nội có năng suất thấp. 

5. Ứng dụng công nghệ sinh học trong công tác giống 

Công nghệ cấy chuyển phôi cho phép cấy phôi từ bò mẹ cao sản sang những con 
bò cái khác (nhờ những con bò này mang thai giúp). Nhờ phương pháp này, từ một 
con bò mẹ có thể cho 10 — 500 con/năm, giúp cho việc tăng nhanh đàn bò sữa hoặc 
bò thịt, giảm được 40 — 50% thời gian tạo giống bò. Viện Chăn nuôi Quốc gia đã 
tạo được 60 con bò nhờ phương pháp cấy chuyển phôi. 

Công nghệ thụ tỉnh nhân tạo cho gia súc bằng tỉnh trùng bảo quản trong môi trường 
pha chế (giữ tỉnh được 2 - 3 ngày). giúp cho việc giảm số lượng và nâng cao chất lượng, 
đực giống, tạo thuận lợi cho sản xuất con lai F, ở vùng sâu và vùng xa. 

Người ta còn dùng công nghệ gen để phát hiện sớm giới tính của phôi (7 ngày sau 
thụ tính), giúp cho người chăn nuôi bò sữa chỉ cấy các phôi cái, còn người chăn 
nuôi bò thịt thì chỉ cấy toàn phôi đực. 

Ngoài ra, người ta còn xác định được kiểu gen BB cho sản lượng sữa/chu kì cao 
nhất, tiếp đó là kiểu gen AB, thấp nhất là kiểu gen AA. Nhờ đó, đã chọn nhanh và 
chính xác những con bò làm giống. 


Thành tựu nổi bật trong chọn giống ở Việt Nam đạt được trong chọn 
giống cây trồng. Người ta đã gây đột biến nhân tạo, lai hữu tính để 
tạo biển dị tỏ hợp, tạo giống tu thế lai, tạo thể đa bội nà dị) thụng các 
kĩ thuật của cởng nghệ tế bào nà công nghệ gen. 

Trong chọn giống út wuôở, do quá trình tạo giống mới đòi hỏi thời 
gian rất dài 0à hình Ðhí rất lún nên người ta thường cải tiến giống 
địa phương, nuôi thích nghi hoặc tạo giống u thế lai. 


S âu hỏi và bài tập. 

1. Trong chọn giống cây trồng, người ta đã sử dụng những phương pháp nào ? 
Phương pháp nào được xem là cơ bản ? Cho ví dụ minh hoạ kết quả của mỗi 
phương pháp đó. 

2. Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào ? Tại sao ? 
Cho ví dụ. 

3. Thành tựu nổi bật nhất trong công tác chọn giống cây trồng, vật nuôi ở Việt Nam 
là ở lĩnh vực nào ? 


II 


Bài 38. THỤC HÀNH : TẬP DƯỢT 
THAO TÁC GIAO PHẤN 


1- Mục tiêu 


— Học sinh phải nắm được các thao tác giao phấn ở cây tự thụ phấn và cây 
giao phấn. 


— Củng cố kiến thức lí thuyết về lai giống. 


I - Chuẩn bị 


— Tranh mô tả các thao tác lai giống lúa, cà chua hoặc ngô... (hình 38). 


s 7a 


Hình 38. Lai lía bằng phương pháp cắt vỏ trấn 
1. Cắt vỏ trất để lộ rõ nhị đực ; 2. Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực (khử nhị đực) ; 3. Sau khi 
khủử nhị đực, bao bông lúa để lai bằng giảy 'ó ghỉ ngày lai và tên của người thực 
hiện ; 4. Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực 


ính mờ 


(sau khi đã bở bao giấy kính mờ) ; 5. Bao bông lúa đã được lai bằng giấy kính mờ và buộc 
thể có ghỉ ngày tháng, người thực hiện, công thức lai. 


112 


~ Hai giống lúa và hai giống ngô có cùng thời gian sinh trưởng nhưng khác nhau 
rõ rệt về chiều cao cây, màu sắc, kích thước hạt (hạt thóc màu vàng thâm và màu 
vàng sáng, hạt ngô có nội nhũ màu vàng và màu trắng...). 


— Kéo, kẹp nhỏ, bao cách li, ghim, cọc cắm, nhăn ghi công thức lai, chậu, vại để 
trồng cây (đối với lúa), ruộng trồng các giống ngô mang lai. 

II - Cách tiến hành 

~— Chia lớp thành 3 — 4 nhóm thí nghiệm. Mỗi nhóm thí nghiệm lại chia thành các 
nhóm nhỏ (gồm 3 — 4 học sinh/1 nhóm). 


— Giáo viên giải thích tranh minh hoạ kĩ năng chọn cây, bông hoa, bao cách l¡ và 
các dụng cụ dùng để giao phấn, sau đó biểu diễn các kĩ năng giao phấn để học sinh 
quan sát. 
— Sau khi nghe giáo viên giải thích và minh hoạ, học sinh phải quan sát tranh, 
tự thao tác trên mẫu thật về các kĩ năng : cắt vỏ trấu, khử nhị đực, lấy phấn, thụ 
phấn, bao hoa bằng bao cách li và gắn nhãn. 


- Chú ý : 
+ Có thể tiến hành thí nghiệm với những đối tượng khác như ngô, cà chua, bầu bí... 


+ Có thể thay nội dung bài này bằng cách cho học sinh xem băng, đĩa hình. 


IV - Thu hoạch 


Giáo viên kiểm tra xem học sinh thao tác các kĩ năng trên có đúng không, kết hợp 
phát vấn để kiểm tra kết quả. 


113 


Bài 39.  THỰC HÀNH : TÌM HIỂU THÀNH TỤU 
CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRÔNG 


I- Mục tiêu 

Học sinh phải : 

~— Biết cách sưu tầm tư liệu. 

— Biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề. 


— Biết cách phân tích, so sánh và báo cáo những điều rút ra từ tư liệu (tranh ảnh 
minh hoạ và sách báo). 


II - Chuẩn bị 

Tranh ảnh, sách báo dùng để tìm hiểu thành tựu chọn giống cây trồng và vật nuôi : 
— I tranh hoặc ảnh về các giống bò nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, bò lai F}. 
— 1 tranh hoặc ảnh về các giống lợn nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, lợn lai F). 


— 1 tranh hoặc ảnh về sự thay đổi tỉ lệ các phần của cơ thể bỏ và lợn do chọn giống 
tiến hành theo các hướng khác nhau. 


— 1 tranh hoặc ảnh về các giống vịt nổi tiếng trên thế giới và ở Việt Nam, vịt lai F;. 
— I tranh hoặc ảnh về các giống gà nổi tiếng ở Việt Nam và giống nhập nội, gà lai F). 
— 1 tranh hoặc ảnh về một số giống cá trong nước và nhập nội, cá lai F. 

— 1 tranh hoặc ảnh về giống lúa và giống đậu tương (hoặc lạc, dưa). 


— 1 tranh hoặc ảnh về lúa và ngô lai. 


II - Cách tiến hành 


— Học sinh tự sắp xếp các tranh theo chủ để (ghi số của tranh). 


— Học sinh quan sát, so sánh với các kiến thức lí thuyết. 


— Ghi nhận xét vào bảng 39. 


IV - Thu hoạch 


'ÿ - Quan sát các tranh và ghỉ vào bảng 39 : 


114 


Bảng 39. Các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của một số giống vật nuôi 


Ti Hướng sứ đứng ` | Tĩnh Hạng nổi bạt 


Các giống bò 
— Bò sữa Hà Lan 
— Bò Sind 


Các giống lợn 

—Ï Móng Cái 

— Bóc sai 

Các giống gà 

~— Gà Rốtri 

- Gà Hồ Đông Cảo 
— Gà chọi 

— Gà Tam Hoàng 


Các giống vịt 

— Vịt cỏ 

— Vịt Bầu bến 

— Vịt Kaki cambell 
— Vịt Super meat 


Các giống cá trong nước và 
ngoài nước 


— Cá rô phi đơn tính 
~ Cá chép lai 
— Cá chim trắng 


— Cho nhận xét về kích thước, số rãnh hạt/bắp của ngô lai F¡ và các dòng thuận 
làm bố mẹ, sự sai khác về số bông, chiều dài và số hạtbóng của lúa lai và 
lúa thuần. 

— Cho biết : Ở địa phương em hiện nay đang sử dụng những giống vật nuôi và cây 
trồng mới nào ? 


IIS 


Bài 40. ÔN TẬP PHẦN DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 


1- Hệ thống hoá kiến thức 
'V 1. Hãy điền nội dung phù hợp vào bang 40.1 
Bảng 40.1. Tóm tắt các quy luật di truyền 


Di truyền 
giới tính 


Y2. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.2 


Bảng 40.2. Những diễn biến cơ bản của NST 
qua các kì trong nguyên phân và giảm phân 


LH In ng 
®#=——T——T——— 
Em == 
se ———T]——— | ————] 
Y 3. Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 40.3 

Bảng 40.3. Bản chấí và ý nghĩa của các quá trình nguyên phán, gkửn phân và thụ tỉnh 
ET- Tran nang 


[anmm | Ƒ ————] 
Em =-_—=--, 


Y 4. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4 
Bảng 40.4. Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và prôfêin 


5. Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 40.5 


Đảng 40.5. Các dạng đột biến 


Các loại đột biến Các dạng đột biến 
Em. 


I - Câu hỏi ôn tập 
L. 


. Hãy giải thích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình. Người ta 
vận dụng mối quan hệ này vào thực tiễn sản xuất như thế nào ? 


œ@ ~ O 6A 


9, 


Hãy giải thích sơ đồ : ADN (gen) —> mARN => Prôtêin —= Tính trạng 


. Vì sao nghiên cứu đi truyền người phải có những phương pháp thích hợp ? Nêu 


những điểm cơ bản của các phương pháp nghiên cứu đó. 


. Sự hiểu biết về Di truyền học tư vấn có tác dụng gì ? 

. Trình bày những ưu thế của công nghệ tế bào. 

. Vì sao nói kĩ thuật gen có tầm quan trọng trong Sinh học hiện đại ? 

. Vì sao gây đột biến nhân tạo thường là khâu đầu tiên của chọn giống ? 


„ Vì sao tự thụ phấn và giao phối gần đưa đến thoái hoá giống nhưng chúng vẫn 


được dùng trong chọn giống ? 


Vì sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F\, sau đó giảm dần qua các thế hệ ? 


10. Nêu những điểm khác nhau của hai phương pháp chọn lọc cá thể và chọn lọc 


hàng loạt. 


117 


CHƯƠNGÏ_ SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 


Bài 41.  MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 


1- Môi trường sống của sinh vật 

Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh 
chúng. Có bốn loại môi trường chủ yếu, đó là môi trường nước, môi trường trong 
đất, môi trường trên mặt đất - không khí (môi trường trên cạn) và môi trường 
sinh vật (hình 41.1). 


Hình 41.1. Các môi trường sống của sinh vật 
1. Môi trường nước ; 2. Môi trường trên mặt đất - không khí; 
3. Môi trường trong đất ; 4. Môi trường sinh vật. 


Cơ thể sinh vật cũng được coi là môi trường sống khi chúng là nơi ở, 
nơi lấy thức ăn, nước uống của các sinh vật khác. Ví dụ : cây xanh là môi trường 
sống của vi sinh vật và nấm kí sinh ; ruột người là môi trường sống của các loài 
giun, sán,... 


II8 


'Ÿ Quan sát trong tự nhiên, hãy điên tiếp nội dung phù hợp vào các ô trống trong 
bảng 41.1. 


Bảng 41.1. Môi trường sống của sinh vật 


xanaxzz 
J1 Cây hoa hồng Đất - không khí 


hien 
IEni mi 


(* Các em điền tiếp tên các sinh vật khác) 


II - Các nhân tố sinh thái của môi trường 
Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. Tuỳ theo 
tính chất của các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm : nhóm 
nhân tố sinh thái vô sinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống). 
Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh được phân biệt thành nhóm nhân tố sinh thái con 
người và nhóm nhân tố sinh thái các sinh vật khác. 
Nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng vì hoạt động 
của con người khác với các sinh vật khác. Con người có trí tuệ nên bên cạnh việc 
khai thác tài nguyên thiên nhiên, con người còn góp phẩn to lớn cải tạo thiên nhiên. 
Hãy điền vào bảng 41.2 tên các nhân tố sinh thái của môi trường tự nhiên, 
lựa chọn và sắp xếp các nhân tố sinh thái theo từng nhóm. 

Bảng 41.2. Bảng điền các nhân tố sinh thái theo từng nhóm 


Nhân tố hữu sinh 
Nhan tố vô sinh 
Nhân tố con người | Nhân tố các sinh vật khác 


Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật tuỳ thuộc vào mức độ tác động 
của chúng. Ví dụ : ánh sáng mạnh hay yếu, nhiệt độ và độ ầm cao hay thấp, ngày 
đài hay ngắn, mật độ cá thể nhiều hay ít... . Các nhân tố sinh thái thay đổi theo từng 
môi trường và thời gian. 

Y Em hãy nhận xét về sự thay đổi của các nhân tố sau : 


— Trong một ngày (từ sáng tới tối), ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi 
nhữt thế nào ? 


— Ở nước ta, độ dài ngày vào nuàa hè và nuàa đông có gì khác nhau ? 


— Sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào ? 


II - Giới hạn sinh thái 
Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định gọi 
là giới hạn sinh thái. Nằm ngoài giới hạn này sinh vật sẽ yếu dần và chết. 


Nhân tố sinh thái vô sinh như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm... tác động lên đời sống 
của sinh vật. Nhân tố sinh thái hữu sinh gồm các cơ thể sống như vi khuẩn, nấm, 
thực vật, động vật. Các cơ thể sống này có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới 
các cơ thể sống khác ở xung quanh. 


Ví dụ về giới hạn nhiệt độ của cá rô phi ở Việt Nam (hình 41.2) : 


.„« 


Mức độ sinh trường 


Giới hạn dưới Giới hạn trên 
Khoáng thuận lợi 
Điểm cực thuận 30%C 


Điểm gây chết Giới hạn chịu đựng Điển gây chết 
@œ®‹) (422C) 


Hình 41.2. Giới hạn nhiệt độ của cá rô phỉ ở V lệt Nam 


120 


4Môöi trường sống của sinh uật bao gồm tất cả những gì bạo quanh sinh tội. 
Nhan tố sinh thái là những tu tố của 1môi trường tác động tới 
gảnh oật. Các nhậm tố sinh thái được chỉa thành hai nhóih : nhóm 
nhận tố sinh thái 0Ó sinh 0à nhóm nhân tố sinh thúi hữu sinh. Nhóin 
nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm nhân tố sinh túi e0n người à 
thận tổ sinh thái các sinh út khúc. 

Giới hạn sửnh thái là giúi hạn chỳu đựng của có thể sinh út đối 0ới 
một nhân tố sinh thái nhất định. 


(Q au hỏi và bài tập 
1. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh 
thái sau : mức độ ngập nước, kiến, dộ đốc của đất, nhiệt độ không khi, ảnh sáng, 
độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây 


cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các 
nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái. 


. Quan sát trong lớp học và điển thêm những nhân tố sinh thái tác động tới việc 
học tập và sức khoẻ của học sinh vào bảng 41.3. 


Bảng 41.3. Bảng điền các nhân tố sinh thái trong lớp học 


Nhân tố sinh thái Mức độ tác động 


* Ví dụ ánh sáng có đủ để em nhìn rõ chữ không ? 

Khi nhìn không rõ chữ, mắt em có bị nhức mỏi không ? 

3. Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những 
nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi. Em hãy 
cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó. 

4. Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của : 

— Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0%C đến +909C, 
trong đó điểm cực thuận là +559C. 


— Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 09%C đến +569C, trong đó 
điểm cực thuận là +329C. 


Bài 42. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG 
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT 


Nhiều loài sinh vật sống chủ yếu nơi quang đãng có nhiều ánh nắng, nhưng ngược 
lại có loài chỉ sống trong bóng râm. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong 
bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn (hoặc ngược lại) thì khả 
năng sống của chúng bị giảm, nhiều khi không thể sống được. Vậy nhân tố sinh 
thái ánh sáng có ảnh hưởng như thế nào đến sinh vật ? 


1- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật 


Ánh sáng có ảnh hưởng tới hình thái và hoạt động sinh lí của cây. Cây có tính hướng 
sáng. Những cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng ; cành chỉ tập trung ở phần ngọn 
cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng. Đó là do có hiện tượng tỉa cảnh tự nhiên. 
Cây mọc ngoài sáng thường thấp và tán rộng. Ánh sáng còn ảnh hưởng tới hình thái 
của lá cây. 


Hình 42.1. Tính hướng Hình 42.2. Rừng thông. Cây thông mọc xen 
sáng của cây trồng trong nhan trong rừng (a) và cây thông mọc riêng 
chậu, để bên cửa sổ rế nơi quang đãng (b) 


'V Thảo luận trong nhóm và so sánh theo mẫU sau : 


122 


Bảng 42.1. Ả nh hưởng của ánh sáng tới hình thái và sinh lí của cây 


Những đặc điểm Khi cây sống nơi Khi cây sống trong bóng rắm, 
của cây quang đãng dưới tán cây khác, trong nhà... 


NÔc = ==. 


Đặc điểm sinh lí : 
- Quang hợp 
- Thoát hơi nước 


(* Các em có thể đưa thêm những đặc điểm khác) 

— Thực vật được chia thành hai nhóm khác nhau tuỳ theo khả năng thích nghĩ của 
chúng với các điều kiện chiếu sáng của môi trường : 
+ Nhóm cây ưa sáng : bao gồm những cây sống nơi quang đãng. 


+ Nhóm cây ưa bóng : bao gồm những cây sống nơi có ánh sáng yếu, ánh sáng tán 
xạ như cây sống dưới tán của cây khác, cây trồng làm cảnh đặt ở trong nhà... 


- Ánh sáng ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sinh lí của thực vật như hoạt động 
quang hợp, hô hấp... và khả năng hút nước của cây. 


II - Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật 

Có thí nghiệm như sau : Vào đêm có trăng sáng, tìm một tổ kiến và quan sát kiến 
bò trên đường mòn nhờ ánh sáng mặt trăng. Đặt trên đường đi của kiến một chiếc 
gương nhỏ để phản chiếu ánh sáng, sau đó theo đöi hướng bỏ của kiến. Có 3 khả 
năng có thể xảy ra : 


+ Kiến sẽ tiếp tục bò theo hướng cũ. 
+ Kiến sẽ bò theo nhiều hướng khác nhau. 
+ Kiến sẽ đi theo hướng ánh sáng do gương phản chiếu. 


'V Em chọn khả năng nào trong 3 khả năng trên ? Điều đó chứng tỏ ánh sáng ảnh 
hưởng tới động vật như thế nào ? 


— Nhờ có khả năng trên mà động vật có thể đi rất xa nơi ở : Ong có thể bay cách 
xa tổ hàng chục kilômet để kiếm mật hoa và nhiều loài chim di cư có thể bay 
được hàng nghìn kilômet đến nơi ấm áp để tránh mùa đông giá lạnh. 

— Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống của nhiều loài động vật : 

+ Nhịp điệu chiếu sáng ngày và đêm ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều loài 
động vật. 
Ví dụ ở chim : Chim bìm bịp và gà cỏ sống trong rừng thường đi ăn trước lúc 
Mặt Trời mọc, trong khi chim chích choẻ, chào mào, khướu là những chim ăn 
sâu bọ thường đi ăn vào lúc Mặt Trời mọc. Những loài chim như vạc, diệc, 
sếu... và nhất là cú mèo hay tìm kiếm thức ăn vào ban đêm. 
Ví dụ ở thú : Có nhiều loài thú hoạt động vào ban ngày như trâu, bò, đê, cừu... 
nhưng cũng có thú hoạt động nhiều vào ban đêm như chồn, cáo, sóc... 

+ Mùa xuân và mùa hè có ngày dài hơn ngày mùa đông, đó cũng là mùa sinh 
sản của nhiều loài chim. 

+ Mùa xuân, vào những ngày thiếu sáng, cá chép cũng có thể đẻ trứng vào thời 
gian sớm hơn trong mùa nếu cường độ chiếu sáng được tăng cường. 

— Người ta chia động vật thành hai nhóm thích nghỉ với các điều kiện chiếu sáng 
khác nhau : 

+ Nhóm động vật ưa sáng : gồm những động vật hoạt động ban ngày. 
+ Nhóm động vật ưa tối : gồm những động vật hoạt động vào ban đêm, sống 
trong hang, trong đất, hay ở vùng nước sâu như đáy biển. 


Ảnh sáng dnh hưởng túi đời sống thực nội, làm thay đổi những đặc 
điểm hành thái, sinh lí đùa thực tật. Mỗi loại câ thách nghà tới điểu 
kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây at sứng Đà nhóm cây 
a Đóng. 

Ánh sáng dành hưởng tới đời sóng động tát, tạo điều kiện cho động "út 
nhận Diết cúc oật ù định hướng dì chuyển trong không gian. Ảnh 
súng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt dộng, khả năng sinh trưởng nà 
sảnh sản của động =ật. (ó nhóm động tật ta sắng »à nhóih động »ật 
ưa lối. 


(Q au nói và bài tập 


1. Nêu sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng. 


2. Hãy điền tiếp vào bảng 42.2 : 


124 


Bảng 42.2. Các đặc điểm hình thái của cây ưa sáng và ưa bóng 


PT 


Bạch đàn Thân cao, lá nhỏ xếp xiên, màu lá Ủn sing 
nhạt, cây mọc nơi quang đãng. 


Cây nhỏ, lá to xếp ngang, màu lá 
sẵm, cây mọc dưới tán cây to nơi có 
ánh sáng yếu. 


(* Các em điền thêm nhiều cây khác) 
3. Dựa vào các câu hỏi gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của 
cây sống trong rừng lại sớm bị rụng : 
~— Ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác 
nhau như thế nào ? 
— Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng 
như thế nào ? 


4. Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào ? 


|šm eé biết Ê 


Tư thế nằm tránh nắng của thằn lần bóng đuôi dài như thế nào ? 


Hình 42.3. Thần lần phơi nắng vào các thời điểm khác nhau trong ngày 


125 


Bài 43. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM 
LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT 


Nhiều loài sinh vật chỉ có thể sống nơi ấm áp (vùng nhiệt đới), nhưng ngược lại có 
loài chỉ sống nơi giá lạnh (vùng đới lạnh). Khi chuyển những sinh vật đó từ nơi ấm 
áp sang nơi lạnh (hoặc ngược lại) thì khả năng sống của chúng bị giảm, nhiều khi 
không thể sống được. 


I- Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật 

Đa số các sinh vật sống. trong phạm vĩ nhiệt độ 0 — 509C. Tuy nhiên, cũng có một 
số sinh vật sống được ở nhiệt độ rất cao (như vi khuẩn ở suối nước nóng chịu được 
nhiệt độ 70 — 90%C) hoặc nơi có nhiệt độ rất thấp (ấu trùng sâu ngô chịu được 
nhiệt độ —279C). 


Ví dụ 1. Cây sống ở vùng nhiệt đới, trên bề mặt lá có tầng eutin dày có tác dụng 
hạn chế thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao. Ở vùng ôn đới, về mùa đông 
giá lạnh, cây thường rụng nhiều lá làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh 
và giảm sự thoát hơi nước. Chổi cây có các vảy mỏng bao bọc, thân và rễ cây có 
các lớp bần dày tạo thành những lớp cách nhiệt bảo vệ cây. 


Hình 43.1. Lớp bản ở thân cây (4); Lá cây vàng vào mùa thu và rụng vào mùa đông (b) 


Trong chương trình Sinh học lớp 6, em đã được học quá trình quang hợp và hô 
hấp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào 2 


126 


Ví dụ 2. Động vật sống ở vùng lạnh và vùng nóng có nhiều đặc điểm khác nhau : 
— Thú có lông (như hươu, gấu, cửu) sống ở vùng lạnh, lông dày và dài hơn lông 
cũng của loài đó nhưng sống ở vùng nóng. 


— Đối với chim, thú, so sánh kích thước cơ thể của các cá thể cùng loài (hoặc loài 
gần nhau) phân bố rộng ở cả Bắc và Nam Bán Cầu, thì các cá thể sống ở nơi nhiệt 
độ thấp có kích thước cơ thể lớn hơn các cá thể sống ở nơi ấm áp. Ví dụ : Gấu sống 
ở vùng Bắc Cực có kích thước rất to, lớn hơn hẳn gấu sống ở vùng nhiệt đới. 


Hình 43.2. Gấu ngựa ở Việt Nam (a), gấu trắng Bắc Cực (b) 

Ví dụ 3. Nhiều loài động vật có tập tính lẩn tránh nơi nóng quá hoặc lạnh quá bằng 

cách : chui vào hang, ngủ đông hoặc ngủ hè... 

Người ta chia sinh vật thành hai nhóm : 

— Sinh vật biến nhiệt có nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. 
Thuộc nhóm này có các vi sinh vật, nấm, thực vật, động vật không xương sống, 
cá, ếch nhái, bò sát. 

— Sinh vật hằng nhiệt có nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. 
Thuộc nhóm này bao gồm các động vật có tổ chức cơ thể cao như chim, thú và 
con người. 

'ÿ Hãy lấy ví dụ về sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt theo mâu bảng 43.T. 

Bảng 43.1. Các sinh vật biến nhiệt và hằng nhiệt 


| Nhóm sinh vật | Sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống 


II - Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống sinh vật 


Độ ẩm không khí và đất ảnh hưởng nhiễu đến sinh trưởng và phát triển của 
sinh vật. Có sinh vật thường xuyên sống trong nước hoặc trong môi trường ẩm ướt 
như ven các bờ sông suối, dưới tán rừng rậm, trong các hang động... Ngược lại, 
cũng có những sinh vật sống nơi có khí hậu khô như ở hoang mạc, vùng núi đá... 


Hình 43.3. Cây sống trên vùng khô hạn 
Cây có mọc trên các đụn cát ven biển (a), 
xương rồng và cây bụi vùng hoang mạc (b) 


Những ví dụ về ảnh hưởng của độ ẩm lên sinh vật : 

— Cây sống nơi ẩm ướt, thiếu ánh sáng như ở dưới tán rừng, ven bờ suối trong rừng 
có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển. Cây sống nơi ẩm ướt nhưng 
có nhiều ánh sáng như ven bờ ruộng, hồ ao có phiến lá hẹp, mô giậu phát triển. 

— Cây sống nơi khô hạn hoặc có cơ thể mọng nước, hoặc lá và thân cây tiêu giảm, 
lá biến thành gai. 

~ Ếch nhái là động vật sống nơi ẩm ướt. Khi gặp điều kiện khô hạn, do da của ếch nhái 
là da trần nên cơ thể chúng mất nước nhanh chóng. Ngược lại, bò sát có da được phủ 
vảy sừng nên khả năng chống mất nước có hiệu quả hơn, nhiều loài bỏ sát thích nghỉ 
cao với môi trường khô ráo của hoang mạc. 

Thực vật được chia thành hai nhóm : thực vật ưa ẩm và chịu hạn. Động vật cũng 

có hai nhóm : động vật ưa ẩm và ưa khô. 


V Hãy lấy ví dụ mình hoạ các sinh vật thích nghỉ với môi trường có độ ẩm khác 
nhan theo mẫu bảng 43.2. 


128 


Bảng 43.2. Các nhóm sinh vật thích nghỉ với độ ẩm khác nhau của môi trường 


am ——— 


SE 012 367 KEE==E -=-=-: 
2424050 S0 E=-—==aă-=-- 


4Uiệt độ œủa tôi téường có nh nóng tới hành thái, ðoqt động sinh tí 
của sinh tật. Đa số các loài sống trong phạm 0ì nhiệt độ 0 - 509C. 

Thụ nhiên, œũHg có một số sinh 0ặt thờ hủ mừng thích nghi eqO Tê đó 
thổ sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao. Sinh oật được chia thành 
hai nhóm : sinh tật hừng nhiệt nà sinh tật biến nhiệt. 

Tiưực tật tà động tật đêu mang nhiều đặc điểm sinh thái thách nghỉ 
ói 1mÓi tường có độ đìm khác nhau. Thực tật được chìa thành hai 
whóin + thực »ật ta âm à chịu hạn. Động oật cũng có ha¿ nhóm : động 
tật wa ẵm 0ù wa khô. 


(Cau hỏi và bài cập, 

1, Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh 
vật như thế nào ? 

2. Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có 
khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường ? Tại sao ? 

3. Hãy so sánh đặc điểm khác nhau giữa hai nhóm cây ưa ẩm và chịu hạn. 

4. Hãy kể tên 10 loài động vật thuộc hai nhóm động vật ưa ẩm và ưa khô. 


E m có biết “` 
~ Cây tràm, một loài cây rất phổ biến trong rừng U Minh, có hạt được bao bọc bởi 
một lớp vỏ quả dày và cứng. Rừng tràm rất dễ bị cháy nhưng nhờ lớp vỏ quả 


dày bảo vệ, hạt chịu được nhiệt độ cao. Do đó, nhiều hạt tràm vẫn có thể nảy 
mầm được sau khi rừng bị cháy. 


~— Cây rừng ngập mặn phân bố ở vùng bãi lẩy ven biển. Khi nước triểu lên cao. rễ 
và thân cây ngập chìm trong nước, nhưng khi thuỷ triều rút xuống để lộ toản bộ 
hệ thống rễ cây rất phát triển. Cây không thể sống được trong điều kiện ngập 
nước thường xuyên như khi ta đắp bờ ngăn nước để nuôi tôm cá. Cây rừng ngập 
mặn là cây sống trong môi trường ngập nước định kì. 


Hình 43.4. Cây mừng ngập mặn trồng tại đảo Tuân Châu, Quảng Ninh 


130 


Bài 44. ẢNH HƯỚNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT 


Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới các 
sinh vật khác ở xung quanh. 


1- Quan hệ cùng loài 

Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá 
thể. Ví dụ : nhóm cây thông, nhóm cây bạch đản, đàn kiến, bẩy trâu... Các sinh 
vật trong một nhóm thường hồ trợ hoặc cạnh ranh lẫn nhau. 


Hình 44.1. Các cây thông mọc gân nhau trong rừng (a), cây bạch đàn đứng riêng lẻ 
bị gió thổi nghiêng vê một bên (b), trâu rừng sống thành bây 
có khả năng tự vệ chống lại kẻ thù tốt hơn (c) 


'Y Quan sát các hình trên và trả lời các câu hỏi sau : 

— Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rế ? 

— Trong tự nhiên, động vật sống thành bẩy đàn có lợi gì ? 

Gặp điều kiện bất lợi (ví dụ : môi trường sống thiếu thức ăn hoặc nơi ở chật chội. 

số lượng cá thể tăng quá cao, con đực tranh giành nhau con cái ...) các cá thể trong 

nhóm cạnh tranh nhau gay gắt, dẫn tới một số cá thể phải tách ra khỏi nhóm. 

'V Hãy tìm câu đúng trong số các câu sau : 

— Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các 
cá thể. 

— Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng. 

— Hiện tượng cá thể tách ra khỏi nhóm làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, 
hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn trong vùng. 


131 


"-Q 


uan hệ khác loài 


Các sinh vật khác loài có quan hệ hoặc hô zợ hoặc đối địch (bảng 44) : 


Bảng 44. Các mối quan hệ khác loài 


L Cmgam | L Cmgam | Sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. 


Hôi sinh Sự hợp tác giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có 
" lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại. 
Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi 
ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài 

kìm hãm sự phát triển của nhau. 


Kí sinh, Sinh vật sống nhờ trên cơ thể của sinh vật khác, 
nửa kí sinh | lấy các chất dinh dưỡng, máu... từ sinh vật đó. 


Sinh vật ăn | Gồm các trường hợp : động vật ăn thực vật, động vật 
sinh vật khác | ăn thịt con mồi, thực vật bắt sâu bọ... 


'ÿ Trong các ví dụ san đây, quan hệ nào là hỗ trợ và đổi địch ? 


-Öđị 
tảo 
các 
(hìn 


ïa y, các sợi nấm hút nước và muối khoáng từ môi trường cung cấp cho tảo, 


hấp thu nước, muối khoáng và năng lượng ánh sảng mặt trời tổng hợp nên 
chất hữu cơ, nấm và tảo đều sử dụng các sản phẩm hữu cơ do tảo tổng hợp 


44.2). 


~— Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm. 


— Hươu, nai và hổ cùng sống trong một cánh rừng. Số lượng hươu, nai bị khống 


chế 
— Rận 
— Địa 


- Cá é 


bởi số lượng hổ. 
và bét sống bám trên da trâu, bỏ. Chúng sống được nhờ hút máu của trâu, bò. 


y sống bám trên cành cây. 


p bám vào rùa biển. nhờ đó cá được đưa đi xa. 


— Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng. 


132 


~— Giun đũa sống trong ruột người. 
~ Vi khuẩn sống trong nốt sẩn ở rễ cây họ Đậu (hình 44.3). 


— Cây nắp ấm bắt côn trùng. 


Hình 44.2. Địa y 
a) Tảo đơn bào ; b) Sợi nấm 


Nốt sẩn phóng to. 


Vi khuẩn cộng sinh 
trong nốt sẩn 


: 3% Hình dạng các 


*n ì : ®vLx tếbào vi khuẩn 
Hình 44.3. Vì khuẩn trong nối sân ở rễ cây họ Đậu 


'ÿ Sự khác nhau chủ yếu giữa quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch của các sinh vật 
khác loài là gì ? 


133 


Trong tự nhiên, thường không có sinh ật nào sống tách Điệt uới các 
snh tật khác. Thông qua các mối guan hệ cùng loài tà khác loài, 
các sinh eật Iuon Iuôn hỗ trợ hoặc cựnh tranh lăn nhau. 

Các sinh tật cừng loài hỗ trợ lằn nhau trong các nhóm cú thể. 
Thu) thiền, khi găp điêu kiện Đất lợi các cá thể cùng loài cụnh tranh 
ham dâm tới Imột số cá thể sống tách ra khỏi nhóiH. 

Trong mới quan hệ khác loài, cúc sinh tật hoặc hỗ trợ hoạc đối địch 
tới nhau. (Quan lệ hỗ trợ là mối quan hệ eó lợi (hoặc ít nhất không có 
hạù) cho tất cà các sinh °ật. Thong quan hệ đối địch, một bên sinh tật 
được lợi còn bên kia Đị hại hoặc cả hai bên cùng Đ‡ hại. 


(Q Au hỏi và bài tập 

1. Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào ? 

2. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ gì ? 
Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ ? 

3. Hãy tìm thêm các ví dụ minh hoạ quan hệ hỗ trợ và đối địch của các sinh vật khác 
loài. Trong các ví dụ đó, những sinh vật nào là sinh vật được lợi hoặc bị hại ? 

4. Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các 
cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng ? 


|šm e6 biết 


Hiện tượng hỗ trợ phổ biến giữa các cá thể thực vật cùng loài lả rễ của các cây sống 
gần nhau nối liền với nhau (hiện tượng liền rễ). Những cá thể này có quan hệ trao 
đổi chất rất chặt chẽ với nhau. Nếu một cá thể bị chặt phần thân cây thì bộ phận rễ 
còn lại của cây đó vẫn hút nước và muối khoáng trong đất và dẫn truyền sang cây 
bên cạnh thông qua các rễ liền nhau. Đồng thời rễ của cây bị chặt vẫn nhận được 
đủ chất hữu cơ cần thiết từ cây không bị chặt. Các cây thông nhựa có hiện tượng 
liền rễ sinh trrởng nhanh hơn các cây sống riêng rẽ và có khả năng chịu hạn tốt hơn. 


Trong mối quan hệ khác loài, ngoài các quan hệ cạnh tranh, kí sinh, sinh vật ăn 
sinh vật khác còn có nhiều mối quan hệ khác như quan hệ ức chế cảm nhiễm, quan 
hệ hợp tác... Quan hệ ức chế cảm nhiễm là quan hệ trong đó loài sinh vật này ức chế 
sự phát triển hoặc sinh sản của loài sinh vật khác bằng cách tiết ra môi trường những 
chất độc (ví dụ : tảo giáp ức chế, thậm chí có thể gây tử vong cho nhiều loài tôm, cá.... 
bằng cách gây hiện tượng “'nước đỏ" - tiết chất độc vào môi trường nước). Quan hệ 
hợp tác cũng giống như quan hệ cộng sinh nhưng hai loài không phụ thuộc nhau chặt 
chẽ, không nhất thiết phải thường xuyên sống với nhau (ví dụ : quan hệ giữa chim sáo 
và trâu hoặc quan hệ giữa nhạn biển và cò làm tổ cùng nhau thành tập đoàn...). 


134 


Bài 45-46. THỰC HÀNH : TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG 
VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ 
SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT 


1- Mục tiêu 

— Học sinh tìm được dẫn chứng về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng và 
độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát. 

— Qua bài học, học sinh thêm yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên. 


II - Chuẩn bị 

Dụng cụ chuẩn bị : 

— Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây 

~— Giấy kẻ li cô kích thước mỗi ô lớn lem), trong ô lớn có các ô nhỏ Imim? 

— Bút chì 

— Vợt bắt côn trùng, lọ hoặc túi nilon đựng động vật nhỏ 

— Dụng cụ đào đất nhỏ 

— Băng hình về các môi trường sống của sinh vật (trong điều kiện học sinh không thể 
đi học ngoài thiên nhiên, giáo viên có thể thay đổi bài thực hành bằng cách tổ chức 
cho học sinh tìm hiểu môi trường sống của sinh vật thông qua xem băng hình). 

- Cách tiến hành 

` Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật 

— Quan sát ngoài thiên nhiên : chọn một trong những nơi có nhiều cây xanh 
như đổi cây, hồ nước, công viên hoặc vườn trường... 

— Quan sát các loại sinh vật sống trong địa điểm thực hành và điển nội dung quan 
sát được vào bảng 45.1. 


Bảng 45.1. Các loại sinh vật quan sát có trong địa điểm thực hành 


==_ ======== 


— Sau khi điển vào bảng trên hãy tổng kết lại : 
+ Số lượng sinh vật đã quan sát. 
+ Có mấy loại môi trường sống đã quan sát ? Môi trường sống nào có số lượng 
sinh vật quan sát nhiều nhất ? Môi trường nào ít nhất ? 
Nghiên cứu hình thái của lá cây và phân tích ảnh hưởng của ánh sáng tới hình 
thái của lá, cần thực hiện các bước sau : 


Bước 1. Mỗi học sinh chọn quan sát 10 lá cây ở các môi trường khác nhau trong 
khu quan sát (nên chọn những môi trường khác nhau như : nơi trống trải, dưới tán 
cây, hồ nước, cạnh toà nhà...). Chọn và đánh dấu kết quả quan sát vào bảng 45.2. 


Bảng 45.2. Các đặc điểm hình thái của lá cây 


Gợi ý : 
(*) Có thể ghi nhận xét các đặc điểm 
sau của phiến lá : 


(xx) Hãy chọn một trong số các loại lá 
cây sau và điển vảo bảng : 


— Phiến lá rộng hay hẹp — Lá cây ưa sáng 
—_ Phiến lá dài hay ngắn Me: ụ 
: — Lá cây ưa bói 
—_ Phiến lá dày hay mỏng : tủ S bế ẳ 
— Màu lá xanh sẫm hay nhạt — 1ã -cây:chimrtrong nước 


~—_ Trên mặt lá có lớp cutin dày hay —_ Lá cây nơi nước chảy 


không có cutin — Lá cây nơi nước đứng 
—_ Trên mặt lá có lông bao phủ hay —_ Lá cây nổi trên mặt nước 
không có 


Bước 2. Vẽ hình dạng phiến lá lên giấy kẻ ô li (có thể tham khảo các hình vẽ 45). 
Lá cây quan sát được có hình dạng giống với một kiểu lá nào trong hình vẽ không ? 
Ghi dưới mỗi hình mà em vẽ : tên cây, lá cây ưa sáng, ưa bóng hay lá cây sống dưới nước. 
Sau khi quan sát, ép các mẫu lá trong cặp ép cây và đem về nhà tập làm tiêu bản khô. 


~ Chú ý : Trong điều kiện tìm hiểu môi 
trường sống của sinh vật thông qua 
xem băng hình thì học sinh có thế 
chuyển nội dung của bước 2 

sang làm ở tiết thực hành sau. 


Hình 45. Một số hình dạng phiến lá (dùng để so sánh 
với mẫu quan sát ngoài thiên nhiên) 


137 


— Ở những nơi không có điều kiện đưa học sinh đi xa, có thể thực hành ngay tại 
vườn, sân trưởng hoặc yêu cầu học sinh chuẩn bị sẵn và mang đến phòng thực 
hành các mẫu lá cây lấy ở nhiều môi trường khác nhau để phân tích. 

Ý Tìm hiểu môi trường sống của động vật 


—Trong điêu kiện của bài thực hành, khả năng quan sát được động vật lớn sống 
hoang dã là rất khó khăn. Tuy nhiên, học sinh có thể tìm hiểu các loại động vật 
nhỏ có rất nhiều trong môi trường quanh ta. Ví dụ : các loài côn tràng, giun đất, 
thân mi êm... 


— Điền nội dung quan sát được vào bảng 45.3. 


Bảng 45.3. Môi trường sống của các động vật quan sát được 


IV - Thu hoạch 

Làm báo cáo theo mẫu : 

Tên bài thực hành : 

Họ và tên học sinh : Lớp : 


1. Kiến thức lí thuyết 

Trả lời các câu hỏi sau : 

— Có mấy loại môi trường sống của sinh vật ? Đó là những môi trường nào ? 

— Hãy kể tên những nhân (Ố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống sinh vật. 

— Lá cây ưa sáng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào ? 
— Lá cây ưa bóng mà em đã quan sát có những đặc điểm hình thái như thế nào ? 


— Các loài động vật mà em quan sát được thuộc nhóm động vật sống trong nước, 
ưa ẩm hay ưa khô ? 


— Kẻ hai bảng đã làm trong giờ thực hành vào báo cáo. 


2. Nhận xét chung của em về môi trường đã quan sát 


Môi trường đó có được bảo vệ tốt cho động và thực vật sinh sống hay không ? 
Cảm tưởng của em sau buổi thực hành ? 


138 


CHƯƠNG]]_ HỆ SINH THÁI 


#888iBEBEEERENIREBEEHBIEEBBIBEEHBñRHRBREEBHBBEEEREHnnninnnnnnnnnn 


Bài 47. QUẦN THỂ SINH VẬT 
I- Thế nào là một quản thể sinh vật ? 
Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng 


không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có 
khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 


'V Hãy đánh đấu x vào ô trống trong bảng 47.1 những ví dụ về quân thể sinh vật 
và tập hợp các cá thể không phẩi là quân thể sinh vật. 


Bảng 47.1. Các ví dụ uô quân thể sinh vật và khâng phưi quân thể sinh vật 


Ví dụ Quân thể Không phải 
4 sinh vật quân thể sinh vật 


Tập hợp các cá thể rắn hổ mang, 
cú mèo và lợn rừng sống trong một 
rừng mưa nhiệt đới. 


Rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng 
núi Đông Bắc Việt Nam. 


Tập hợp các cá thể cá chép, cá mẻ, 
cá rô phi sống chung trong một ao. 


Các cá thể rắn hổ mang sống ở 3 hòn 
đảo cách xa nhau. 


Các cá thể chuột đồng sống trên một 
đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái 
có khả năng giao phối với nhau sinh 
ra chuột con. Số lượng chuột phụ 
thuộc nhiều vào lượng thức ăn có trên 


(* Các em điền thêm các ví dụ vào bảng) 


139 


II - Những đặc trưng cơ bản của quản thể 

1. Tỉ lệ giới tính 

Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực/cá thể cái. Ở đa số động vật, tỉ lệ 

đực/cái ở giai đoạn trứng hoặc con non mới nở thường là 50 con đực/50 con cái. 

Một ít loài động vật có xương sống có số lượng cá thể sơ sinh giống đực thường 

cao hơn giống cái đôi chút. 

Tỉ lệ giới tính thay đổi chủ yếu theo nhóm tuổi của quần thể và phụ thuộc vào 

sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái. 

Vào mùa sinh sản, thằn lằn và rắn có số lượng cá thể cái cao hơn số lượng cá thể 

đực nhưng sau mùa sinh sản, số lượng của chúng bằng nhau. Ngỗng và vịt có tỉ lệ 

đực/cái là 60/40. Tỉ lệ đực/cái có ý nghĩa rất quan trọng, nó cho thấy tiểm năng 

sinh sản của quần thể. 

2. Thành phân nhóm tuổï 

Quần thể gồm có nhiều nhóm tuổi, mỗi nhóm tuổi có ý nghĩa sinh thái khác nhau. 
Bảng 47.2. Ý nghĩa sinh thái của các nhóm tuổi 


Các nhóm tuổi Ý nghĩa sinh thái 


Nhóm tuổi Các cá thể lớn nhanh, do vậy nhóm này có vai trò chủ yếu 
trước sinh sản làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể. 


Nhóm tuổi Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản 
sinh sản của quần thể. 


Nhóm Luổi Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh 
sau sinh sản hưởng tới sự phát triển của quần thể. 


Người ta dùng các biểu đồ tháp tuổi để biểu điễn thành phần nhóm tuổi của 
quần thể. Tháp tuổi bao gồm nhiều hình thang nhỏ (hoặc hình chữ nhật) xếp chồng 
lên nhau. Mỗi hình thang nhỏ thể hiện số lượng cá thể của một nhóm tuổi, trong 
đó hình thang thể hiện nhóm tuổi trước sinh sản xếp phía dưới, phía trên là nhóm 
tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản. 


140 


Có ba dạng tháp tuổi (hình 47) : 


L B e6 
Efll] Nhóm tuổi trước sinh sản ; [——] Nhóm tuổi sinh sản ; ỆÑ] Nhóm tuổi sau sinh sản 
Hình 47. Các dạng tháp tuổi 
A. Dạng phát triển ;B. Dạng ổn định ; C. Dạng giảm sút 


3. Mật độ quần thể 

Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay 
thể tích. Ví dụ : 

— Mật độ cây bạch đàn : 625 cây/ha đồi. 

— Mật độ sâu rau : 2 con/m2 ruộng rau. 

— Mật độ chim sẻ : 10 con/ha đồng lúa. 

— Mật độ tảo xoắn : 0,5 gam/mồ nước ao. 


Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm và phụ thuộc vào 
chu kì sống của sinh vật. Mật độ quần thể tăng khi nguồn thức ăn có trong quần 
thể đổi dào ; mật độ quần thể giảm mạnh do những biến động bất thường của điều 
kiện sống. như lụt lội, cháy rừng hoặc dịch bệnh... 

II - Ảnh hưởng của môi trường tới quân thể sinh vật 

Các điều kiện sống của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn thức ăn, nơi 
ở,... thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng cá thể của quần thể. 

Số lượng cá thể trong quần thể tăng cao khi môi trường sống có khí hậu phù hợp, 
nguồn thức än đổi dào và nơi ở rộng rải... Tuy nhiên, nếu số lượng cá thể tăng lên 
quá cao, nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, nơi ở và nơi sinh sản chật chội thì nhiều 
cá thể sẽ bị chết. Mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức cân bằng. 


'V Hãy trả lời các câu hỏi sau : 

— Khi tiết trời ấm áp và độ ẩm không khí cao (ví dụ, vào các tháng mùa mưa 
trong năm) số lượng muỗi nhiều hay ít ? 

— Số lượng ếch nhái tăng cao vào mùa mưa hay mùa khô ? 

— Chim cụ gáy xuất hiện nhiều vào thời gian nào trong năm ? 


— Hãy cho 2 ví dụ về sự biến động số lượng các cá thể trong quân thể. 


141 


Quân thể sinh oật bao gốm các cá thể cùng loài, đừng sống trong một 
khu tực nhất định, ở một thời điểm nhất định à eó khả nàng sinh 
sửu tạo thành những thế hệ tới. 

Quản thể mang những đạc trưng vê tỉ lệ giói tính, thành phân nhóm 
tuổi, mắt độ cá thể... Số lượng cú thể trong quân thể biến động theo 
nuùa, theo wdmu, hạ thuộc ào wguôn thức ăn, nơi ở 0à các điểu kiện 
SỐNg của môi ÍFMỜNg. 

hủ mật độ cá thể tăng quá eao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh 


nhiều bệnh tật, nhiêu cá thể sẽ bị chối. Khi đó, mặt độ quân thể lại 
được điều chữnh trỏ ĐÊ mức cữu bằng. 


(Q au hẻi và bài tập 


1. Hãy lấy hai ví dụ chứng minh các cá thể trong quần thể hỗ trợ, cạnh tranh lẫn nhau. 


2. Từ bảng số lượng cá thể của 3 loài sau, hãy vẽ tháp tuổi của từng loài trên giấy 
kẻ li và cho biết tháp đó thuộc dạng tháp gì. 


Bảng 47.3. Số lượng cá thể ở 3 nhóm tuổi của chuột đồng, chỉm trĩ và nai 


Suới Nhóm tuổi Nhóm tuổi Nhóm tuổi 


3*, Mật độ các cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như 
thế nào ? 


142 


Bài 48. QUẦN THỂ NGƯỜI 


I - Sự khác nhau giữa quân thể người với các quân thể sinh vật khác 
'V Trong những đặc điểm dưới đây (bảng 48.1), những đặc điểm nào có ở quân thể 
người, ở quân thể sinh vật khác ? 


Bảng 48.1. Đặc điểm có ở quân thể người và quân thể sinh vật khác 


RCT-EHIEGERI  SEiEoiiBESE-.ToSi 
cm [TT ———— 
[xm TT | 
Lm | —————T 
EBclse==ee=1]:===== 


Quần thể người có những đặc điểm sinh học như những quần thể sinh vật khác. 
Ngoài ra, quần thể người còn có những đặc trưng kinh tế - xã hội mà quần thể 
sinh vật khác không có. Sự khác nhau đó là do con người có lao động và tư duy 
nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải 
tạo thiên nhiên. 
II - Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quản thể người 
~— Người ta chia dân số thành nhiều nhóm tuổi khác nhau : 

+ Nhóm tuổi trước sinh sản : từ sơ sinh đến dưới I5 tuổi. 

+ Nhóm tuổi sinh sản và lao động : từ 15 đến 64 tuổi. 

+ Nhóm tuổi hết khả năng lao động nặng nhọc : từ 6Š tuổi trở lên. 


143 


— Có ba dạng tháp tuổi : 


Nhóm tuổi Nhóm tuổi Nhóm tuổi 


7 
70 
“ 
60 
s5 
s0 
“ 
40 
ki 
30 
z 
2 
15 
10 
5 


2 4 6 () 


Hình 48. Ba dạng tháp tuổi (%) 
a) Tháp dâm sỡ Ấn Độ năm 1970 ;b) Tháp dân xố V lệt Nam năm 1989 ; 
€) Tháp dân số Thuy Điển năm 1955 
Nửa bên phải tháp biểu thị các nhóm tuổi của nữ, phân bền trái là các nhóm tuổi của 
nam. Tháp tuổi a có tỉ lệ nhóm tuổi trẻ cao và nhóm tuổi già thấp : nhóm tuổi dưới 15 
tuổi chiếm trên 30% dân số và nhóm thổi già chiếm tỉ lệ dưới 10% dân số. Tháp c biểu 
thị tỉ lệ các nhóm tuổi ngược lại với tháp a : nhóm tuổi dưới 15 tHổi thấp và nhóm thổi 
già cao. Tháp b có dạng gân giống tháp a nhưng số người trên I5 tuổi nhiều hơn ở a. 


Y - Hãy cho biết trong ba dạng tháp trên, dạng tháp nào có các biểu hiện ở 
bảng 48.2. 
Bảng 48.2. Các biểu hiện ở 3 đạng tháp tuổi 


Nước có tỉ lệ tử vong ở người trẻ tuổi cao 
(tuổi thọ trung bình thấp) 


DsesiEmmswamdee | TTƑ —TƑ TT 
Dsesusmaghme  J  Ƒ TƑ 7 
-sxebssndrtussnpauel | Ƒ —TƑT——T 
-sennsmdgausspfamÐ | | TƑ TT 


— Em hãy cho biết thế nào là một nước có dạng tháp dân số trẻ và nước có dạng 
tháp dân số già. 


144 


II - Tăng dân số và phát triển xã hội 

Tăng dân số tự nhiên là kết quả của số người sinh ra nhiều hơn số người tử vong. 
Tuy nhiên trong thực tế, sự tăng giảm dân số thực còn chịu ảnh hưởng của 
sự đi cư (một số người chuyển từ nơi này tới sống ở nơi khác). 

'Y Theo em, tăng dân số quá nhanh có thể dân đến những trường hợp nào trong các 
trường hợp sau ? 

a) Thiếu nơi ở ; b) Thiếu lương thực ; c) Thiếu trường học, bệnh viện ; 

4) Ô nhiễn môi trường ; e) Chặt phá rừng ; ƒ) Chậm phát triển kinh tế ; 

#) Tắc nghẽn giao thông ;h) Năng suất lao động tăng. 

Để hạn chế ảnh hưởng xấu của việc tăng dân số quá nhanh, mỗi quốc gia cần phải 
phát triển dân số hợp lí. Ở Việt Nam đã và đang thực hiện Pháp lệnh dân số nhằm 
mục đích đảm bảo chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội. 
Số can sinh ra nhải nhì hợp với khả năng niôi dưỡng, chăm sác của mỗi gia đình 
và hài hoà với sự phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên, môi trường của đất nước. 
Nhà nước Việt Nam vận động mỗi gia đình chỉ có [ — 2 con. 


Ngoài những đạc điểm chủng œủa một quân thể sinh ật, quân thể 
mgười còn có những đặc trưng mà các quân thể sinh oật khác không 
có. Đó là nhưng đặc trưng 0ê lủnh tế - œä hội nh pháp luật, hôn nhân, 
giáo dục, ăn hoá.... Sự khúc nhau đó là do con người có lao động »à 
Có tú tÈH. 

hứng đặc trưng 0ê tủ lệ giói tính, thành phần nhóm tuổi, sự tăng, 
gidm dâu số có từnh hưởng rất lún túi chất lưng cuỘc sống của 0w 
người à các chính sách kinh tế - zä hội của môi quốc gia. 

Để có sự phát triển bên ững, mỗi quốc gia cần phải phút triển dân số 
hợp lí. Nhỏng để dân số tăng quá nhanh đàm tới thiểu nơi ở, nguÖn thức 
ăn, nóc Ống, Ô ?hiễm 106i tường, tàn phú rừng nà các tài nguyJên khác. 
Hiện na, Việt Nam dang thực hiện Pháp lệnh dân sỐ nhà? mục đích 
đưm bảo chất lượng cuộc sống của tôi cá nhân, gía đình bà toàn #ã 
hội. Số con sinh a phải phù hợp ói khả năng n1) dưỡng, chăm sóc 
của mỗi gia đình °ờ hài hoà tới sự phát triển kinh tế - đã hội, 
tài nguyên, môi trường của đất nóc. 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có ? 
2. Tháp dân số trẻ và tháp dân số già khác nhau như thế nào 2 

„Ỹ nghĩa của việc phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là gì ? 


[5m có biếc Ê 


Trong lịch sử phát triển nhân loại, nhìn chung, số dân tăng lên không ngừng. 
Thời kì đầu, bùng nổ dân số xảy ra khoảng 1 vạn năm trước Công nguyên, khi con 
người biết sử dụng lửa và có khả năng chế tạo công cụ lao động, vũ khí. Trong 
khoảng 2000 năm, dân số tăng từ 3 triệu đến § triệu người. 

Thời kì thứ hai, bùng nổ dân số xảy ra vào khoảng 6000 năm trước Công 
nguyên tới thế kỉ XVII sau Công nguyên. Đó là thời kì phát 
Công cụ lao động bằng đá được thay bằng đồ đồng, rồi đồ sắt. Dân số tăng lên 
tới 500 triệu người. 


iến nông nghiệp. 


Thời kì thứ ba, dân số tăng mạnh mẽ từ đầu thế kỉ XVIII đến chiến tranh thế giới 
lần thứ hai. Đây là giai đoạn phát triển công nghiệp mạnh mẽ ở châu Âu, tạo nên 
bước chuyển biến to lớn về chất trong các hoạt động của con người. Kinh tế công 
nghiệp và nông nghiệp có nhiều đổi mới, tạo điều kiện quyết định cho sự gia tăng 
dân số trên thế giới. Dân số thế giới đã vượt qua con số 1 tỉ người vào năm 1830, 
2 tỉ vào năm 1930 và khoảng 2,Š tỉ vào năm 1945. 


Thời kì thứ tư là giai đoạn sau chiến tranh thể giới lần thứ hai. Thời kì này trải qua 
nhiều thay đổi lớn về kinh tế và công nghệ. Trong lịch sử phát triển dân số thế giới, 
chưa bao giờ nhịp độ gia tăng dân số lại nhanh như thời kì này. Tuổi thọ trung bình 
tăng, đồng thời với tỉ lệ sinh tăng đã tạo nên nhịp độ gia tăng dân số rất lớn. 
Dân số thế giới đạt 5 tỉ vào năm 1987 và hiện nay là khoảng 6 tỉ người. 


Phát triển dân số quá nhanh là một nguyên nhân quan trọng đe doạ mất ổn định 
kinh tế — xã hội ở nhiều quốc gia. 


146 


Bài 49. QUẦN XÃ SINH VẬT 


I- Thế nào là một quần xã sinh vật ? 

Quần xã sinh vật là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, 
cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan 
hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy, quần xã có cấu trúc tương đối ổn định. 
Các sinh vật trong quần xã thích nghỉ với môi trường, sống của chúng (hình 49.1, 2). 


Hình 49.2. Quân xã rừng ngập mặn ven biển 
(Nguồn : Chương trình rừng ngập mặn - MAP) 


Hình 49.1. Quân vã nừng mưa nhiệt đới 


II - Những dấu hiệu điển hình của một quần xã 

Quần xã có các đặc điểm cơ bản về số lượng và thành phần các loài sinh vật. Số lượng 
các loài được đánh giá qua những chỉ số về độ đa dạng, độ nhiều, độ thường gặp... 
của các loài đó trong quần xã. Thành phần các loài sinh vật được thể hiện qua việc 
xác định loài ưu thế, loài đặc trưng... Các đặc điểm đó được tóm tắt trong bảng 49. 


Bảng 49. Các đặc điểm của quân xã 
Dự đấu ]_ G6 chó 
Siúiigi Độ đa mac Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã 
các loải Độ nhiều _ | Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã 


trong fan ất loài TỶ 
Si An x¿ | Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tông số 
-- địa điểm quan sát 


Thành phần Loài đóng vai trỏ quan trọng trong quần xã 


loài trong h Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn 
quần xã |Loài đặc trưnạ| .. lui khác 


147 


II - Quan hệ giữa ngoại cảnh và quân xã 
Các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự 
thay đổi. 

+ Ví dụ : sự thay đổi theo chu kì ngày đêm trong rừng nhiệt đới : ếch nhái, 
chim cú, muỗi ít hoạt động vào ban ngày, hoạt động nhiều vào ban đêm. Quần 
xã vùng lạnh thay đổi theo mùa rõ rệt : cây rụng lá vào mùa đông, chim và 
nhiều loài động vật di trú để tránh mùa đông giá lạnh. 

+ Gặp khí hậu thuận lợi (ấm áp. độ ẩm cao, ...), cây cối xanh tốt, sâu ăn lá cây 
sinh sản mạnh, số lượng sâu tăng khiến cho số lượng chim sâu cũng tăng theo. 
Tuy nhiên, khi số lượng chim sâu tăng quá nhiều, chim ăn nhiều sâu dẫn tới 
số lượng sâu lại giảm (hình 49.3). 


Số lượng sâu tăng —————>> Số lượng chìm ăn sâu tăng 


Số lượng sâu giảm #————— Khi số lượng chim tắng cao, 
chim ăn hết nhiều sâu 


Hình 49.3. Quan hệ giữa số lượng sáu và số lượng chùn sáu 


+ Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo những thay đổi của ngoại cảnh. 
Tuy nhiên, số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù 
hợp với khả năng của môi trường, tạo nên sự cân bằng sinh học trong quần xã. 

+ Sinh vật qua quá trình biến đổi dẩn dần thích nghi với môi trường sống 
của chúng. 
` - Ngoài các ví dụ trong SƠK, hãy láy thêm 1 ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh 
ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quân thể trong quân xã 


— Theo em, khi nào thì có sự cân bằng sinh học trong quân xã ? 


148 


Quân #ã sinh oột là tập hợp nhiêu quân thể sinh bật thuộc các loài 
khúc nhau, cùng sống trong một không gian xác định nà chúng eó mối 
quan hệ mặt thiết, gắn bó ới nhau. 


Quân #ä có các đặc điểm cơ bàn tê số lượng »à thành phân các loài 
gửnh tại. 


Số lượng cá thể œủa 1MÖi quần thể trong quân #ã luôn luôn được thống 
chế ở trúc độ phù hợp oúi khủ năng của tuổi tPFHỜNG, lẠO HỒN sự cân 
bằng sinh học trong quân #ã. 


(Qau nói và bài tập 


1. Thế nào là một quần xã sinh vật ? Quần xã sinh vật khác với quần thể sinh vật 
như thế nào ? 


) 


. Hãy lấy ví dụ về một quần xã sinh vật mà em biết. Trả lời các câu hỏi gợi 
ý sau : 


— Kể tên các loài trong quần xã sinh vật đó. 
— Các loài đó có liên hệ với nhau như thế nào ? 
— Nêu khu vực phân bố của quần xã sinh vật. 
3. Hãy nêu những đặc điểm về số lượng và thành phẩn loài của quần xã sinh vật. 


4. Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh hoạ về cân bằng sinh học. 


149 


Bài 50. HỆ SINH THÁI 


I- Thế nào là một hệ sinh thái ? 


Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). 
Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại 
với các nhân tố vô sinh của môi trường tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và 
tương đối ổn định. 


Hình 50.1. Mô tả một hệ sinh thái rừng nhiệt đới 

Ví dụ : Trong một khu rừng có nhiều cây lớn nhỏ khác nhau. các cây lớn đóng vai 
trò quan trọng là bảo vệ các cây nhỏ và động vật sống trong rừng. Động vật rừng ăn 
thực vật hoặc ăn thịt các loài động vật khác. Các sinh vật trong rừng phụ thuộc lẫn 
nhau và tác động với môi trường sống của chúng rất chặt chẽ tạo thành hệ sinh thái. 
Ÿ Quan sát hình 50.1 và cho biết : 
— Những thành phân vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng. 
— Lá và cành cây mục là thức ăn của những sinh vật nào ? 
— Cây rừng có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống động vật rừng ? 
— Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào tới thực vật ? 
— Nếu như rừng bị cháy mất hâu hết các cây gỗ lớn, nhỏ và cỏ thì điều gì sẽ xảy 

ra đối với các loài động vật ? Tại sao ? 


150 


— Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu Sau : 
+ Các thành phần vô sinh như đất đá, nước, thảm mục... 
+ Sinh vật sản xuất là thực vật. 
+ Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt. 
+ Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm... 
II - Chuỗi thức ăn và lưới thức ăn 
Chuỗi và lưới thức ăn biểu hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loải sinh vật 
trong quần xã. 


Vi sinh vật 


s. 


Hình 50.2. Một lưới thức ăn của hệ sinh thái nững 


I5I 


1. Thế nào là một chuôi thức ăn ? 

Ý Quan sát hình SÚ.2 và thực hiện các bài tập sau : 

— Thức ăn của chuột là gì ? Động vật nào ăn thịt chuột ? Hãy điển nội dung phù 
hợp vào chỗ trống của chuỗi thức ăn sau : 


(Thức ăn của chuột) (Động vật ăn thịt chuột) 


St —> Chuột — 


~ Tương tự hãy điển nội dung phù hợp vào chỗ trống của các chuỗi thức ăn sau : 


— Bọ ngựa ——> 
_ ——> Sâu => gauyyé 
“11. khe =: SN: 


— Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là một mắt xích. Em có nhận xét gì về 
mối quan hệ giữa một mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau 
trong chuỗi thức ăn ? 

~— Hãy điền tiếp các từ phù hợp vào những chỗ trống trong câu sau : Chuỗi thức ăn 
là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong 
chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích ........ vừa là sinh vật bị mắt xích 
suslg tiêu thụ. 


2. Thế nào là một lưới thức ăn ? 

Trong tự nhiên, một loài sinh vật không phải chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn 
mả đồng thời còn tham gia vào chuỗi thức ăn khác. Các chuỗi thức ăn có nhiều mắt 
xích chung tạo thành một lưới thức ăn. 

'Ÿ Quan sát hình 50.2 và thực hiện các yêu cẩu sa : 

— Cho biết sâu ăn lá cây tham gia vào những chuỗi thức ăn nào. 


— Hãy vếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái. 


Hệ sinh thái bao gồm quân #ã sinh tật tà môi lrường sống của 
quân #ã (sinh cảnh). Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh 0à 
tương đối ổn định. 

Các sinh »ật trong quân #ã gắn bó tới whqu Đởi nhiêu 3ối quan hộ, 
trong đó quan hệ dành dưỡng có 0d trò quan trọng được thể hiện 
qua chuỗi bà lưới thúc ăn. Một lưới thức ăn hoàn chủnh bao gồm 3 


thành phân chủ tuếu là sinh oật sàn uất, sinh oật tiêu thụ oà sinh 
tật phân giải. 


152 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần chính trong hệ sinh 
thái đó. 

2. Hãy vẽ một lưới thức ăn, trong đó có các sinh vật : cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái, rắn, 
châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hồ. Một số gợi ý về thức 
ăn như sau : 

— Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu 
~ Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu 

~ Rắn ăn ếch nhái, châu chấu 

~— Gà ăn cây cỏ và châu chấu 


— Cáo ăn thịt gà 


„(Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy 
đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ 
một lưới thức ăn). 


[äm có biếc 


Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn và hệ sinh thái nước ngọt là ba nhóm 

hệ sinh thái chính. Tuy nhiên, các nhóm nảy lại được chia ra nhiều hệ sinh thái 

nhỏ hơn : 

— Hệ sinh thái trên cạn gồm các hệ sinh thái rừng nhiệt đới, savan, sa mạc, hoang 
mạc, thảo nguyên... 

~ Hệ sinh thái nước mặn gồm các hệ sinh thái ven bờ biển, rừng ngập mặn. cỏ biển, 
san hô, vùng khơi... 

— Hệ sinh thái nước ngọt gồm hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ hình 50.3), hệ sinh 
thái nước chảy (sông, suối)... 


Hình 50.3. 
Mô tả một 
“hệ sinh thái hồ 


153 


Bài 51-52. THỤC HÀNH : HỆ SINH THÁI 


I- Mục tiêu 

~— Học sinh nêu được các thành phần của hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn. 

— Qua bài học, học sinh thêm yêu thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. 

II - Chuẩn bị 

— Dao con, dụng cụ đào đất, vợt bắt côn trùng 

~ Túi nilon thu nhặt mẫu sinh vật 

— Kính lúp 

~ Giấy, bút chì 

— Băng hình về các hệ sinh thái (tương tự như bài thực hành 45 - 46, học sinh có 
thể thực hiện bài thực hành này bằng cách xem băng hình sau đó phân tích các 
hệ sinh thái được mô tả trong đó). 

II - Cách tiến hành 

1. Hệ sinh thái 


— Chọn môi trường là một vùng có thành phần sinh vật phong phú, ví dụ như một 
sườn đổi có cây rậm rạp, một đầm lầy, hổ, cánh đồng trồng nhiều loại cây, 
khu vườn... 


'ÿ Điều tra các thành phần của hệ sinh thái. 


Bảng 51.1. Các thành phân của hệ sinh thái quan sát 


Các nhân tố vô sinh Các nhân tố hữu sinh 


— Những nhân tố tự nhiên : ~ Trong tự nhiên : 


~ Những nhân tố đo hoạt động của con | - Do con người (chăn nuôi, trồng 


người tạo nên : trọt...) : 


154 


'Y Xứác định thành phần sinh vật trong khu vực quan sát : 

Trong quá trình điều tra thành phần thực vật và động vật của hệ sinh thái, học sinh 
đếm số lượng cá thể của từng loài và so sánh để tìm ra loài có nhiều cá thể và loài 
có ít cá thể. Trường hợp gặp loài có số lượng cá thể quá nhiều không thể đếm hết 
được, học sinh có thể chia diện tích khu vực điều tra ra thành nhiều ô nhỏ (ví dụ : 
với cây cỏ, ô nhỏ có điện tích Im x Im; với cây lớn hơn, diện tích các ô có thê là 
10m x 10m ; ...) và so sánh số lượng cá thể có trong mỗi ô. Nếu số lượng cá thể 
của một loài trong mỗi ô quá lớn, có thể chia lớp học ra thành nhiều nhóm nhỏ, 
mỗi nhóm học sinh đếm số lượng cá thể của một loài trên một diện tích nhỏ sau 
đó cộng số liệu của các nhóm lại và so sánh trong bảng 51.2 và 5I.3. 

— Thực vật : 


Bảng 51.2. Thành phần thực vật trong khu vực thực hành 


Loài có nhiều Loài có nhiều Loài có ít Loài rất ít 
cá thể nhất cá thể cá thể cá thể 


Tên loài : Tên loài : Tên loài : Tên loài : 


— Động vật : 
Bảng 51.3. Thành phần động vát trong khu vực thực hành 


Loài có nhiều Loài có nhiều Loài có ít Loài rát ít 
cá thể nhất cá thể cá thể cá thê 


(Chú ý : để bảo vệ môi trường, học sinh nên tránh bắt và giết chết các sinh vật trong 
khu vực thực hành) 


155 


2. Chuỗi thúc ăn 
'Y Xây dựng sơ đô về chuỗi thức ăn : 
— Bước 1. Điển vào bảng sau : 
Bảng 51.4. Các thành phần sinh vật trong hệ sinh thái 


Tên loài : Môi trường sống : 
Động vật ăn thực vật (Sinh vật tiêu thụ) 
Động vật ăn thịt (Sinh vật tiêu thụ) 
Thức ăn của từng loài : 
Động vật ăn thịt (động vật ăn các động vật ghỉ ở trên) (Sinh vật tiêu thụ) 


Tên loài : Thức ăn của từng loài 


Sinh vật phân giải 


— Nấm (nếu có) Môi trường sống : 


— Giun đất (nếu có) 


— Bước 2. Vẽ sơ đồ từng chuỗi thức ăn đơn giản (Quan hệ giữa hai mắt xích trong 
chuỗi thức ăn được thể hiện bằng mũi tên —>. Ví dụ : cỏ —> châu chấu —> chỉm sáo). 


'ÿ Thảo luận trong nhóm › Đề vuất các biện pháp để bảo vệ tốt hệ sinh thái đó. 


IV - Thu hoạch 

Thu hoạch theo mẫu sau : 

Tên bài thực hành : Hệ sinh thái 

Họ và tên học sinh : Lớp : 

1. Kiến thức lí thuyết. Thực hiện các yêu cầu sau : 

— Nêu các sinh vật chủ yếu có trong hệ sinh thái đã quan sát và môi trường sống 
của chúng. 

— Vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn, trong đó chỉ rõ sinh vật sản xuất, động vật ăn thực vật, 
động vật ăn thịt, sinh vật phân giải. 

2. Cảm tưởng của em sau khi học bài thực hành về hệ sinh thái ? Chúng ta cần làm 

gì để bảo vệ tốt hệ sinh thái đã quan sát ? 


156 


CHƯƠNG Ï]ÏÏCON NGƯỜI, DÁN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG 


Bài 53. TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI 
ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 


I- Tác động của con người tới môi trường qua các thời kì phát triển 
của xã hội 
— Thời kì nguyên thuỷ 


Hình 53.1. Các hành thức khai thắc thiên nhiên của con người thời nguyên thuỷ 
4) Hái quả ; b) Bắt cá ; e) Săn bắit thú ; d) Đốt rừng để sản thí 


Trong thời kì này, con người sống hoà đồng với tự nhiên. Cách sống cơ bản là săn 
bắt động vật và hái lượm cây rừng. 

Tác động đáng kể của con người đối với môi trường là con người biết dùng lửa để 
nấu nướng thức ăn, sưởi ấm và xua đuổi thú đữ. Con người đã đốt lửa đồn thú đữ 
vào những hố sâu để bắt, làm cho nhiều cánh rừng rộng lớn ở Trung Âu, Đông Phi, 
Nam Mĩ, Đông Nam Á bị đốt cháy. 

¬ Xã hội nông nghiệp 

Bên cạnh hoạt động săn bắn. con người đã bắt đầu biết trồng cây lương thực như 
lúa, lúa mì, ngô... và chăn nuôi đê, cừu, lợn, bò... Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi 
đã dẫn con người tới việc chặt phá và đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc. 
Hoạt động cày xới đất canh tác góp phần làm thay đổi đất và nước tầng mặt. Hậu 
quả là nhiều vùng đất bị khô cằn và suy giảm độ màu mỡ. 

Nền nông n ghiệp hình thành đòi hỏi con người phải định cư, từ đó nhiều vùng rừng 
bị chuyển đổi thành các khu dân cư và khu sản xuất nông nghiệp. 


157 


Hình 53.2. Con người trồng trọt (a) và chăn nuôi (b) trong xã hội nông nghiệp 


Tuy nhiên, ngoài việc phá rừng, hoạt động nông nghiệp còn đem lại lợi ích là tích 
luỹ thêm nhiều giống cây trồng, vật nuôi và hình thành các hệ sinh thái trồng trọt. 
— Xã hội công nghiệp 

Thế ki XVIII được coi là điểm mốc của thời đại văn minh công nghiệp. Việc chế 
tạo ra máy hơi nước sử dụng trong sản xuất, giao thông vận tải đã tạo điều kiện để 
chuyển từ sản xuất thủ công sang 
sản xuất bằng máy móc. Máy móc ra 
đời đã tác động mạnh mẽ tới môi 
trưởng sống. 

Nền nông nghiệp cơ giới hoá tạo ra 
nhiều vùng trồng trọt lớn. 

Công nghiệp khai khoáng phát triển đã 
phá đi rất nhiều diện tích rừng trên 
Trái Dất. 

Đô thị hoá ngày càng tăng đã lấy đi 
nhiều vùng đất rừng tự nhiên và đất 
trồng trọt. 


Bên cạnh những tác động làm suy giảm 
môi trường, nền công nghiệp phát triển 
cũng góp phẩn cải tạo môi trường. 
Ngành hoá chất sản xuất được nhiều 
loại phân bón, thuốc trừ sâu bảo vệ 
thực vật làm tăng sản lượng lương thực 
và khống chế được nhiều loại dịch 
bệnh. Nhiều giống vật nuôi và cây 


Ñ ` Số Hình 53.3. Nhà máy ngày càng 
trồng quý được lai tạo và nhân giống. được xây dựng ở nhiều nơi 


158 


II - Tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên 
Một trong những tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là phá 
huỷ thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quả xấu. 


W - Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng 

a,b, c...) ứng với mỗi hoạt động của con người ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,...) 

sây tạ sự phá huỷ môi trường tự nhiên ở bảng dưới đây và ghỉ vào cột "Ghi kết quể" 
Bảng 53.1. Những hoạt động của con người phá huỷ môi trường tự nhiên 


Hoạt động Hậu quả phá huỷ 
của con người to để môi trường tự nhiên 


. Hái lượm a) Mất nhiều loài sinh vật 
. Săn bắt động vật hoang dã b) Mất nơi ở của sinh vật 
. Đốt rừng lấy đất trồng trọt ©) Xói mòn và thoái hoá đất 


. Chăn thả gia súc đ) Ô nhiễm môi trường 

. Khai thác khoáng sản e) Cháy rừng 

. Phát triển nhiều khu dân cư ø) Hạn hán 

. Chiến tranh h) Mất cân bằng sinh thái 


— Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng sẽ dân đến nhiều hậu quả 
nghiêm trọng. Theo em, đó là những hậu quả gì ? 

II - Vai trò của con người trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường 
tự nhiên 

Nhiều hoạt động của con người đã tác động tới môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm 
và làm suy thoái môi trường. Tuy nhiên, với sự hiểu biết ngày càng tăng, con người 
đã và đang nỗ lực để khắc phục tình trạng đó, đồng thời bảo vệ và cải tạo môi 
trường tự nhiên. Những biện pháp chính là : 

~— Hạn chế phát triển dân số quá nhanh 

— Sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên 

— Bảo vệ các loài sinh vật 

— Phục hồi và trồng rừng mới 

— Kiểm soát và giảm thiểu các nguồn chất thải gây ô nhiễm 

— Hoạt động khoa học của con người góp phần cải tạo nhiều giống cây trồng, vật 
nuôi có năng suất cao. 


159 


Hãy nêu những biện pháp bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết. 


Jhiôu hoạt động của con người gà hậu quà tấu đối 0ới môi trường : 
làm mất các loài sinh ật, làm su giảm các hệ sinh thái hoang dã, 
làm tất cân bàng sinh thái. Túc động lớn nhất của eow người tới 
THÓI trường tự nhiên là phá huỷ than thực Đột, từ tÓ g4 rd đÓi Hòn 
tà thoái hoá đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán, lụt lội, lũ guót... 

Gon người da 0à đang nỗ lực dể bảo ệ 0à cải tạo ?môi thường 
tự nhiên. 


4Mỗi người đêu phải có trách nhiệm trong tiệc bảo Đệ tôi F*MỜNg sống 
đa 1mành. 


(C au hỏi và bài tập 

I. Trình bày nguyên nhân dẫn tới suy thoái môi trường do hoạt động của 
con người. 

2. Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết ; 
tác hại của những việc làm đó ; những hành động cần thiết để khắc phục 
ảnh hưởng xấu đỏ rồi liệt kê vào bảng 53.2. 


Bảng 53.2. Bảng ghỉ những việc làm ảnh hưởng xấu 
tới môi trường tự nhiên và biện pháp khắc phục 


= ñ Hành động cân làm 
i2 2 3c6 Suinindi bã 


Bài 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 


I- Ô nhiễm môi trường là gì ? 

— Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính 
chất vật lí, hoá học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống 
của con người và các sinh vật khác. 

— Ô nhiễm chủ yếu do hoạt động của con người gây ra. Ngoài ra, ô nhiễm còn do 
một số hoạt động của tự nhiên : núi lửa phun nham thạch gây nhiều bụi bặm, thiên 
tai lũ lụt tạo điều kiện cho nhiều loài vi sinh vật gây bệnh phát triển... 

I - Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm 

1. Ô nhiễm do các chát khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt 

Các khí thải độc hại chơ cơ thể sinh vật : khí cacbon ôxit (CO), khí lưu huỳnh 


điôxit (SO;). khí cacbônic (CO2), nitơ điôxit (NO¿)... và bụi. 


Nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải rất đa dạng nhưng chủ yếu là do quá trình đốt 
cháy nhiên liệu : gỗ củi, than đá, dầu mỏ, khí đối.... 


Phương 


BE) Ô nhiễm <<¬ 
không khí 
= Z®- Đun nấu trong gia đình 


Cháy rừng 


Sản xuất 
công nghiệp 


Hình 54.1. Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí 


'ÿ - Quan sát hình 54.1 và điển tiếp vào bảng 54.1 các nguyên nhân gây ô nhiễm 
không khí. 


IốI 


Bảng 54.1. Các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí 


Hoạt động Nhiên liệu bị đốt cháy 


1. Giao thông vận tải : 
~ Ôtô 


(* Học sinh có thể đưa ra thêm các hoạt động khác) 

¬ Kể tên những hoạt động đốt cháy nhiên liệu tại gia đình em và hàng xóm 
có thể gây ô nhiễm không khí. 

2. Ô nhiễm do hoá chất báo vệ thực vật và chát độc hoá học 

Thuốc bảo vệ thực vật gồm các loại : thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm 
gây bệnh. Việc sử đụng thuốc bảo vệ thực vật bên cạnh hiệu quả làm tăng năng 
suất cây trồng còn có tác động bất lợi tới toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng tới sức 
khoẻ của con người. 


Hoá chất bảo vệ 
thực vật 
ũ Chuyển { 
: thành hơi 


Bốc hơi 
ẢC Nước 
à& 
Đại dương 


Tích tụ trong đất 


Làm ô nhiễm 


Hình 54.2. Con đường phát tán các hoá chất 
nước ngầm 


bảo vệ thực vật và chất độc hoá học trong tự nhiên 


162 


Chất độc hoá học làm rụng lá cây do quân đội Mĩ sử dụng trong chiến tranh ở miễn 

Nam Việt Nam trước đây đã phá huỷ môi trường và gây nhiều bệnh tật cho con người. 

` Quan sát hình 54.2, hãy cho biết : 

— Các hoá chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học thường tích tụ ở những môi 
trường nào ? 

— Mô tả con đường phát tán các loại hoá chất đó. 


3. Ô nhiễm do các chất phóng xạ 


Năng lượng nguyên tử và các chất phóng xạ có khả năng gây đột biến ở người và 
sinh vật, gây ra một số bệnh di truyền, bệnh ung thư. 

Nguồn ô nhiễm phóng xạ chủ yếu là từ. chặt tài ô nhiễm chất phóng xạ 

chất thải của công trường khai thác 
chất phóng xạ, các nhà máy điện : 
nguyên tử.... và qua những vụ thử vũ „ 
khí hạt nhân. 


¡ nhị. hị : 
G0 iễm chất pI TUỆ 


Người uống sữa bị (ý 
nhiễm chất phóng xạ 


Hình 54.3. Nhà máy điện nguyên tử Hình 54.4. Sữa bò bị nhiễm chất phóng xạ 

4. Ô nhiễm do các chát thẻi rắn 

Chất thải rắn gây ô nhiễm bao gồm các dạng vật liệu được thải ra qua quá trình sản 

xuất và sinh hoạt : 

— Các chất thải công nghiệp như đổ cao su, đổ nhựa, giấy, dụng cụ kim loại, đổ 
thuỷ tĩnh, tro xỉ... 

~ Các chất thải từ hoạt động nông nghiệp chủ yếu là rác thải hữu cơ như thực phẩm 
hư hỏng, lá cây.... 

— Chất thải từ hoạt động xây dựng gồm có đất, đá, vôi, cát... 

~ Chất thải từ khai thác khoáng sản gồm đất, đá,... 

— Hoạt động y tế thải ra bông băng bẩn, kim tiêm.... 

— Các gia đình thải ra nhiều loại rác như túi nilon dùng đựng đồ và gói thức ăn, 
thức ăn thừa,... 


163 


'ÿ Điền nội dung thích hợp vào bảng 54.2 những chất thải rắn gây ô nhiễm mà em 
thường gặp quanh nơi ở hoặc trên đường tới trường : 
Bảng 54.2. Các chất thửi rắn gáy ô nhiễm 


— Tên chất thểi -- Hoạt động thải ra chất thải 
— Giấy vụn — Sinh hoạt, sản xuất công nghiệp 


5. Ô nhiễm do sinh vật gây bệnh 


Bên cạnh các sinh vật có 
ích, nhiều nhóm sinh vật 
gây bệnh cho người và các 
sinh vật khác. Nguồn gốc 
gây ô nhiễm sinh học chủ 
yếu là do các chất thải như 
phân, rác, nước thải sinh 
hoạt, xác chết của sinh vật, 
nước và rác thải từ các bệnh 
viện,... không được thu gom 
và xử lí đúng cách đã tạo 
môi trường cho nhiều sinh 
vật gây hại cho người và 
động vật phát triển. 


Ý Quan sát hình 54.5 và 
34.6, hãy nêu nguyên nhân 
của một số bệnh ở người do 
sinh vật gây ra, dựa theo các 
mẫu câu hỏi gợi ý như sau : 
— Nguyên nhân của bệnh 
giun sán ? 

— Các cách phòng tránh 
bệnh sốt rét ? 


— Nguyên nhân dân tới mắc 
các bệnh tả, lị ? Hình 54.5. Muối truyền mâm bệnh sốt rét sang người 


164 


Người b| nhiễm sán 
do ăn gỏi cá 


Hình 54.6. Người ăn gỏi 
cá (thị cá sống) bị 
nhiễm bệnh sán lá gan thị 


Ñ: 


Có nhiều ủgu}Jêh nhậm gây ô nhiễm môi trường : ð nhiễm do thải các 
khí độc bào bầu khá guuổn, ô nhiễm do thuốc bảo tệ thực oật eà hoá 
chất đọc, ð nhiễm do các chất phóng #q, ð nhiễm do các chất thai lỏng) 
tà rắn, ð nhiễm do các tác nhân sinh học... 

Ô nhiễm Mới trường chi yếu do hoạt động œủa eoh người gây ra nhàt 
tiệc đốt chú‡ nhiên liệu (củi, than, dâu mỏ, khí đối...), trong công 
nghiệp giao thông tận tài tà đun nấu... nà do một số hoạt động của 
tự nhiên thự núi lửa, là lựd... 


Các loại thuốc trừ sâm, thuốc điệt có, tiệt nấm... tùng khong đúng 
cách nà dùng quá liêu lượng sẽ có tác động Đất lợi tới toàn bộ hệ sinh 
thái tà ảnh hưởng tói sức khoẻ của eon người. 

Ô nhiễm môi trường tạo điêu biện eho nhiều loại sinh oật gây bệnh 


cho người eà động ật phút triển. Mỗi người cần phúi tích cực chống 
Ó nhiễm 1mói trường để phòng bệnh. 


(Q au hỏi và bài tập 
1. Những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường ? 
2. Tác hại của ô nhiễm môi trường là gì ? 
3. Hãy lấy ví dụ minh hoạ : 
— Chất thải từ các nhà máy làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên 
— Rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường 
— Mạch nước ngầm bị ô nhiễm 
4. Hãy cho biết nguyên nhân của việc ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau và quả. 


165 


Bài 55. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp theo) 


II - Hạn chế ô nhiễm môi trường 
~ Hạn chế ô nhiễm không khí 


Hình 5S.I. Công viên cây xanh (a), sử dựng nguồn 
năng lượng gió (b) và năng lượng mặt trời (e) 


~ Hạn chế ô nhiễm nguồn nước 


Hình 55.2. Nước bẩn thải từ nhà máy, khu dân cư (4) ; 
Sơ đồ xử lí nước thểï từ nhà máy trước khi đổ za sông, biển (b) 


— Hạn chế ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật 


Hình 55.3. Hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật nhụ hình trên (4) : 
Cánh đông rau sạch không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn rất xanh tốt (b). 


— Hạn chế ô nhiễm do chất thải rắn 


Tái chế chất thải 


Eã8> 


Rác không tái sinh 


Rác 
tái sinh 


Lị- sấ 


Hình S5.4. Rác được thu gom và vử lí tại nhà máy vử lí rác 


Tái sử dụng 


'Ÿ Quan sát các hình trên và liên hệ trong thực tế cuộc sống, sau đó chọn một hoặc 
một số biện pháp hạn chế ô nhiễm ở cột bên phẩi (kí hiệu bằng a, b, e...) ứng với 
mỗi tác dụng ở cột bên trái (kí hiệu 1, 2, 3,...) và ghỉ vào cột "Ghi kết quả" 
ở bảng 53. 


167 


Bảng 55. Các biện pháp hạn chế ô nhiễm 
Tác dụng hạn chế Ghi kết quả Biện pháp hạn chế 


iễm không khí a) Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các 
nhà máy 


b) Sử dụng nhiều năng lượng mới 
_ £ : không sinh ra khí thải (năng lượng 
lêm nguồn nước gió, mặt trời) 


e) Tạo bể lắng và lọc nước thải 
đ) Xây dựng nhà máy xử lí rác 
- Ö nhiễm do thuốc bảo e) Chôn lấp và đốt cháy rác một cách 
vệ thực vật, hoá chất ñaimïa Tre 
g) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự 
báo và tìm biện pháp phòng tránh 
hiểm do chất h) Xây đựng thêm nhà máy tái chế chất 
ải rắn thải thành các nguyên liệu, đồ dùng... 
J Xây dựng công viên cây xanh, 
trồng cây 
. ÕÔ nhiễm đo chất k) Giáo dục để nâng cao ý thức cho 
phóng xạ mọi người về ô nhiễm vả cách 
phòng chống 
„ Ô nhiễm do các tác 1) Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các 
nhân sinh học chất gây nguy hiểm cao 
m) Kết hợp ủ phân động vật trước khi sử 
dụng để sản xuất khí sinh học 
. Ô nhiễm do hoạt động n) Sản xuất lương thực và thực phẩm 
tự nhiên, thiên tai an toàn 
ö) Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp... ở 
xa khu dân cư 


iễm tiếng ồn p) Hạn chế gây tiếng ồn của các phương 
tiện giao thông 


(* Học sinh có thể đưa ra thêm nhiều biện pháp khác) 


168 


Những hiểu biết và ý thức của con người đối với bảo vệ môi trường có vai trò rất 
lớn trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường. Mỗi người đều có trách nhiệm 
trong việc bảo vệ môi trường sống của mình. 


Mậu quả của ð uhiễm 1môi trường là làm ảnh hưởng tói sức khoẻ tà 
0â ra thhiều bệnh cho con người 0à sửnh tật. Con người hoàn toàn có 
khả năng hạn chế ô „hi. 


Có nhiều biện phúp phòng chồng ð nhiễm nhu £ử lí chất thải công 
nghiệp oà chất thải sinh hoạt, cải tiến công nghệ để có thể sàn #uất ít 
gág ô nhiễm, sử dụng nhiêu loại năng lượng không gây ð nhiễm như 
nàng lượng gió, nàng lượng mắt trời... rút dựng nhiều công 0iên, 
tròng củi #anh dể hạn chế bụi 0à điều hoà khí hậu... 
Câu từng cường công tác tuujên truyên à giáo dục để nững eao hiểu 
biết nà 1ý thức của mọi người bê phòng chống ô nhiễm. 


Trách nhiệm của mỗi người là phải hành động để phòng chống 
Ô nhiễm, góp phân bảo uệ môi trường sống của chính mành à cho các 
thế hệ IMdi sưu. 


(Qau nói tập 
1. Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường. 


2. Tại địa phương em có những tác nhân nào gây ô nhiễm môi trường ? Nêu tác 
hại của ô nhiễm môi trường đến sức khoẻ của con người. Theo em phải khắc 
phục ô nhiễm môi trường bằng cách nào ? 


169 


Bài 56-57. THỰC HÀNH : TÌM HIỂU TÌNH HÌNH 
MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 


I- Mục tiêu 


— Học sinh chỉ ra được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương vả từ 
đó để xuất được các biện pháp khắc phục. 


— Nâng cao nhận thức của học sinh đối với công tác chống ô nhiễm môi trường. 

II - Chuẩn bị 

~ Giấy, bút. 

— Kẻ sẵn từ ở nhà các bảng theo mẫu trong bài vào giấy khổ A4 để tiện ghi chép 
kết quả điều tra. 

TH - Cách tiến hành 

1. Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường 

Tổ chức cho học sinh điều tra mức độ ô nhiễm tại một trong những nơi sau đây : 

nơi sản xuất, quanh nơi ở, chuồng trại chăn nuôi, kho cất giữ thuốc bảo vệ 

thực vật, ao, hồ... 

'Y Điều tra tình hình ô nhiễm 

— Trước khi điều tra tình hình ô nhiễm, cần xác định các thành phần của hệ sinh 

thái nơi điều tra (các nhân tố sinh thái vô sinh, nhân tố sinh thái hữu sinh) và mối 

liên hệ giữa môi trường với con người. Điền vào bảng 56. l. 


Bảng 56.1. Các nhân tố sinh thái trong môi trường điều tra ô nhiễm 


Nhân tố vô sinh Nhân tố hữu sinh — | P0 động của con người 
trong môi trường 


170 


~ Điển vào bảng 56.2 về tình hình và mức độ ô nhiễm. 


Bảng 56.2. Điều tra tình hình và mức độ ô nhiễm 


Các tác nhản gáy) Mức độ ô nhỉ uyên nhân _ | Đề xuất biện pháp 
ô nhiễm (ftInhiều/rát ô nhiễm) Ầ khắc phục 


2. Điều tra tác động của con người tới môi trường 


Chọn một môi trường mà con người đã tác động làm biến đổi. Ví dụ : một khu rừng 
bị chặt phá hay bị đốt cháy, một khu rừng bị chặt phá nhưng đã được trồng lại, một 
khu đất hoang đã được cải tạo thành khu sinh thái VAC, một đầm hoặc hồ đang bị 
san lấp để xây nhà... Thực hiện các bước sau : 


— Bước I. Điều tra các thành phần hệ sinh thái trong khu vực thực hành (giống như 
trong phần 1). 


— Bước 2. Bằng các hình thức : phỏng vấn những người xung quanh, quan sát 
những khu vực gần kề chưa bị tác động... để điều tra tình hình môi trường trước 
khi có tác động mạnh của con người. 


— Bước 3. Phân tích hiện trạng của môi trường. 
Phỏng đoán sự biến đổi của môi trường trong thời gian tới. 


— Bước 4. Ghi tóm tắt các kết quả trên vào bảng 56.3. 


171 


Bảng 56.3. Điều tra tác động của con người tới môi trường 


Xu hướng biến đổi | Những hoạt động 
các thành phẩn của con người đấ 
của hệ sinh thái gây nên sự biên 

trong thời gian tới | _ đổi hệ sinh thái 


Các thành phân 
của hệ sinh thái 
hiện tại 


Đề xuất biện 
pháp khắc phục, 


bảo vệ 


IV - Thu hoạch 


Thu hoạch theo mẫu sau : 

Tên bài thực hành : 

Họ và tên học sinh : Lớp : 

1. Kiến thức lí thuyết 

Trả lời các câu hỏi sau : 

~ Nguyên nhân nào dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái đã quan sát ? Có cách nào khắc 
phục được không ? 


— Những hoạt động nào của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái đó ? 
Xu hướng biển đổi của hệ sinh thái đó là xấu đi hay tốt lên ? Theo em, chúng ta 
cần làm gì để khắc phục những biến đổi xấu của hệ sinh thái đó ? 


2. Cảm tưởng của em sau khi học bải thực hành về tìm hiểu tình hình môi trường ở địa 
phương ? Nhiệm vụ của học sinh đối với công tác phòng chống ô nhiễm là gì ? 


172 


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


Bài 58. SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 


Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong 
tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống. Tài nguyên thiên nhiên 
không phải là vô tận, nếu không biết cách sử dụng hợp li, nguồn tài nguyên thiên 
nhiên sẽ cạn kiệt nhanh chóng. 


I- Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu 
Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là đất, nước, khoáng sản, năng lượng, 
sinh vật và rừng... Những dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt 
gọi là tài nguy ên không tái sinh. Những dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có 
điều kiện phát triển phục hồi gọi là tài nguyên tái sinh. Tài nguyên năng lượng 
vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng 
Trái Đất... Đó là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm 
môi trường. 
Ÿ Chọn một hoặc một số nội dung thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c...) 
ứng với môi loại tài nguyên ở cột bên trái (kí hiệu ï, 2, 3) và ghỉ vào cột “Ghi kết 
quđ" ở bảng 58.1. 

Bảng 58.1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên 


Dạng tài nguyên — | Ghỉ kết quả Các tài nguyên 


1. Tài nguyên tái sinh a) Khí đốt thiên nhiên 
b) Tài nguyên nước 
©) Tài nguyên đất 
2. Tài nguyên không đ) Năng lượng gió 
tái sinh e) Dầu lửa 
#) Tài nguyên sinh vật 
h) Bức xạ mặt trời 
3. Tài nguyên năng ï) Than đá 
lượng vĩnh cửu k) Năng lượng thuỷ triều 


ID Năng lượng suối nước nóng 


173 


Hiện nay, tài nguyên năng lượng vĩnh cửu đang được nghiên cứu sử dụng ngày 
cảng nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng đang bị cạn kiệt dần và cũng hạn 
chế được tình trạng ô nhiễm môi trường. 


yêu cẩM $aM : 


Hãy thực hiện cá 


— Nêu tên các dạng tài nguyên không có khả năng tái sinh ở nước ta. 
—T heo em, tài nguyên nừng là dạng tài nguyên không tải sinh hay tái sinh ? Vì sao ? 


I - Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 

Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu 

sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đảm duy trì lâu đài các nguồn tài 

nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau. 

1. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất 

— Đất là môi trường để sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống con người. 
Đất còn là nơi để xây nhà, các khu công nghiệp, làm đường giao thông... Sử dụng 
hợp lí tài nguyên đất là làm cho đất không bị thoái hoá. Ví dụ : các hoạt động 
chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn... và nâng cao độ 
phì nhiêu của đất. 

— Thực vật đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất (bảng 58.2). 

Y - Hãy đánh dấu « vào ô trống phù hợp với nội dung trong bảng 58.2 


Bảng 58.2. Vai trò bảo vệ đất của thực vật 


Tình trạng của đát Có thực vật bao phú | Không có thực vật bao phủ 


Đất bị khô hạn 


Đất bị xói mòn 


Độ màu mỡ của đất 
tăng lên 


174 


Hình 58.1. Đồi núi trọc (a) ; Trồng cây trên ruộng 
bậc thang góp phần chống xói mòn đất (b) 


— Hãy giải thích vì sao trên vùng đất dốc, những nơi có thực vật bao phủ và làm 
ruộng bậc thang lại có thể góp phân chống xói mòn đất. 


2. Sử dụng hợp lí tài nguyên nước 

— Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái Đất. Tài nguyên 
nước là yếu tố quyết định chất lượng môi trường sống của con người. Nguồn 
tài nguyên nước hiện nay trên Trái Đất đang ngày một ít dần và bị ô nhiễm. 
Tài nguyên nước tái sinh theo chu trình nước của Trái Đất. Chúng ta biết 
cách sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên nước là không làm ô nhiễm và cạn kiệt 
nguồn nước. 


.“ˆ Bốc hơi từ 
đại dương 


¡  MưAtrêA - „⁄ 
' đại dương &“ 


Hình 58.2. Chu trình nước trên Trái Đất 


175 


Y - Hãy điên thêm vào bảng 38.3 những ví dụ về ô nhiễm nguồn nước và cách 
khắc phục. 


Bảng 58.3. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách khắc phục 


Nguồn nước Nguyên nhân gây ô nhiễm Cách khắc phục 


Các sông, cống nước | Do dòng chảy bị tắc và do | Khơi thông dòng chảy 
thải ở thành phố xả rác bẩn xuống sông Không đổ rác thải xuống sông, 


— Hãy trả lời các câu hỏi sau : 


+ Nếu bị thiếu nước sẽ có tác hại gì ? 
+ Nêu hậu quả của việc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm. 


+ Trồng rừng có tác dụng trong việc bảo vệ tài nguyên nước không ? Tại sao ? 


3. Sử dụng hợp lí tài nguy ên rừng 


Rừng không những là nguồn cung cấp nhiều loại lâm sản quý như gỗ, củi, thuốc 
nhuộm, thuốc chữa bệnh..., mà còn giữ vai trò rất quan trọng như điều hoà khí hậu, 
góp phần ngăn chặn nạn lũ lụt, xói mòn đất... Rừng là ngôi nhà chung của các 
loài động vật và vi sinh vật. Sinh vật rừng là nguồn gen quý giá, góp phần rất quan 
trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất. 


Một phần lớn tài nguyên rừng đã bị khai thác kiệt quệ. diện tích rừng ngày càng 
thu hẹp. Điều đó đã ảnh hưởng xấu tới khí hậu của Trái Đất, đe doạ cuộc sống của 
con người và các sinh vật khác. 

Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng là phải kết hợp giữa khai thác có mức độ tài nguyên 
rừng với bảo vệ và trồng rừng. Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn 
quốc gia... để bảo vệ các khu rừng quý đang có nguy cơ bị khai thác. 

Việt Nam là nước có diện tích rừng lớn nhưng diện tích rừng ngày một giảm. 
Nhà nước Việt Nam đang rất tích cực tổ chức và động viên nhân dân trồng mới và 
bảo vệ các khu rừng còn tồn tại. 


176 


Y Hãy thực hiện các yêu câu sau : 
— Nêu hậu quả của việc chặt phá và đốt rừng. 


—Em hãy kể tên một số khu nừng nổi tiếng của nước ta hiện đang được bảo vệ tối. 
Theo em, chúng ta phải làm gì để bảo vệ các khu rừng đó ? 


Cúc dựng tài ngàtêh thiên nhiêh chủ: Jếu 0ô - 
- Từi ngưuên không túi sinh (than đá, dâu lửa,...) là dạng tài 
hgutJên sau HÔI thời gian sử thụng sẽ Đị cạn kiệt. 
¬ Tài ngu‡jên tái sinh là dạng tài nguyJên khi sử dụng hợp lá sẽ có 
điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyen sùnh oât, đất, nưóc,...). 
- Tài ngHJên wàng lượng tĩnh cửu (năng lượng mát trời, gìó, sóng, 
thuỷ triêu,...) thược nghiôn cứu sử dụng ngày một thiêu, thay thế 
dâm các dạng nàng lượng đang ĐỆ cạn kiệt eà hạn chế được tình 
trạng 0Ó nhi môi PHÒNG. 
Tài nguyên thiên nhiên không phải là 0ô tận, chúng ta cần phải 
sử tụng một cách tiết kiệm 0à hợp lý, oừa đáp ứng nhu cầu sử tụng 
tài nguyên của #ã hội hiện tại, ừa bảo đàm duy tr lâu đài các 
ngôn tài ngu)ên eho các thế hệ Mai sau. 
Đảo ệ rừng 0à cây anh trên mặt đất sẽ có 0d¿ trò rất quan trọng 
trong tiệc bảo ệ đit, nwwóc nà các tài ngu‡J#ên sinh nật khác. 


(Cau hỏi và bài tập 


1. Tài nguyên không tái sinh và tài nguyên tái sinh khác nhau như thế nào ? 
2. Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên ? 
3. Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch 2 


4. Sử dụng hợp lí nguồn tải nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài 
nguyên khác (như tài nguyên đất và nước) ? 


177 


Bài 59. KHÔI PHỤC MÔI TRƯỜNG VÀ 
GÌN GIỮ THIÊN NHIÊN HOANG DÃ 


I- Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã 
Nhiều vùng trên Trái Đất đang ngày một suy thoái, rất cần có biện pháp để khôi 
phục và gìn giữ. Gìn giữ thiên nhiên hoang đã là bảo vệ các loài sinh vật và môi 
trường sống của chúng. Đó là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái, tránh ô nhiễm và 
cạn kiệt nguồn tải nguyên. 

Mỗi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường và bảo vệ thiên nhiên để phát 
triển bền vững. 

'Y Vì sao gìn giữ thiên nhiên hoang đã là góp phân giữ cân bằng sinh thái ? 


I - Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên 
1. Bảo vệ tài nguyên sinh vật 
Các biện pháp chủ yếu bảo vệ tài nguyên sinh vật (hình 59) : 


Bảo vệ các khu rừng già, rừng đầu nguốn... Xây dựng các khu bảo tổn, các vườn 
quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã 


Không săn bản động vật 
hoang dã và khai thác 
quá mức các loài sinh vật 


Trồng cây, gây rừng tạo môi trường 
sống cho nhiều loài sinh vật 


Ứng dụng công ng 
sinh học để bảo tổn 


nguổn gen quý hiếm 


Hình 59. Các biện pháp chủ yếu bảo vệ thiên nhiên hoang dã 


178 


Em hãy lấy ví dụ mình hoạ các biện pháp trên. 

2. Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá 

` Các biện pháp chủ yếu nhằm cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá được ghỉ trong 

cột bên trái. Em hãy nêu hiệu quả của các biện pháp đó vào cột bên phẩi (bảng 59). 
Bảng 59. Các biện pháp củi tạo các hệ sinh thái bị thoái hoá 


ức lện páp 


Đối với những vùng đất trồng, đổi núi 

trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện 

pháp chủ yếu và cần thiết nhất. 

Tăng cường công tác làm thuỷ lợi và 

tưới tiêu hợp lí. 

Bán phânhọp và hp vệNhh — ƑT—————————————— 
The đổi sc loạ y tổnghợpi |_————————————————] 
Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích 

hợp và có năng suất cao. 

II - Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã 
 -Thảo luận nhóm về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên. 


—Em có thể làm gì để tuyên truyền cho mọi người cùng hành động để bảo vệ 
thiên nhiên. 


Bảo tệ các hi rừng hiện có, kết hợp »ói trông câu gà rừng là biện 
phúp rất quan trọng nhàm bảo 0ệ nà khôi phục môi trường đúng bị 
su thoái. 

Thảm thực tật eó tác dụng chống #ó¿ mòn đất, giữ ẩm eho đất. Thực 
tát còn là thức ăn 0à nơi ở của các loài sinh tật khác. 

Trồng cá gáy rừng kết hợp uới bảo ệ các loài sinh tật sẽ góp) phân 
bảo tệ các "MÔN gen quý. 

Ủng dụng công 'wghệ sinh học để bảo tôn nguôn gen quý hiếm à lai 
tạo ra các giống sinh tật có nàng suất, chất lượng cao tà khả năng 
chống chịu tốt là »iệc làm hết sức cần thiết oà có hiệu quả để bảo 0ê 
thiên nhiên. 

Mỗi chúng ta đêu có trách nhiệm trong tiệc gần giữ »à cđủ tạo thiên nhiên, 


(Cau hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu những biện pháp chủ yếu để bảo vệ thiên nhiên hoang dã. 
2. Mỗi học sinh cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên 2 


179 


Bài 60. BẢO VỆ ĐA DẠNG CÁC HỆ SINH THÁI 


I- Sự đa dạng của các hệ sinh thái 
Các hệ sinh thái trên cạn và hệ sinh thái dưới nước khác biệt nhau rất nhiều về đặc 
tính vật H, hoá học và sinh học. Bảng 60.1 trình bày một số hệ sinh thái chủ yếu ở 
trên cạn và ở đưới nước. 

Bảng 60.1. Các hệ sinh thái chủ yếu 


GP lệ NHA0 37386110007 Các hệ sinh thái Các hệ sinh thái 
nước mặn nước ngọt 
— Các hệ sinh thái rừng (rừng — Hệ sinh thái vùng |— Các hệ sinh thái 
mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng | biển khơi sông, suối (hệ sinh 
lá theo mùa vùng ôn đới, rừng lá |~ Các hệ sinh thái | thái nước chảy) 
kim...) vùng ven bờ (rừng |— Các hệ sinh thái hổ, 


— Các hệ sinh thái thảo nguyên _ | ngập mặn, rạn san hô, | ao (hệ sinh thái nước 
~ Các hệ sinh thái hoang mạc | đẩm phá ven biển...) | đứng) 

— Các hệ sinh thái nông nghiệp 

vùng đồng bằng 

— Hệ sinh thái núi đá vôi 


I - Bảo vệ các hệ sinh thái rùng 

— Bừng, đặc biệt là rừng mưa nhiệt đới, là môi trường sống của nhiều loài sinh vật. 
Bảo vệ rừng là góp phần bảo vệ các loài sinh vật, điều hoà khí hậu, giữ cân bằng 
sinh thái của Trái Dất. 

— Rừng ở Việt Nam chiếm một diện tích khá lớn và gồm nhiều loại như rừng rậm 
nhiệt đới. rừng trên núi đá vôi, rừng tre nứa, rừng ngập mặn... Tuy nhiên, rừng 
Việt Nam đang bị thu hẹp đần. Vì vậy, nhà nước ta đang tích cực bảo vệ và trồng 
mới nhiều vùng rừng. 

'ÿ Thảo luận : 

— Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước 
nh thế nào ? 


180 


— Hãy điền vào bảng 60.2 hiệu quả của các biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng. 
Bảng 60.2. Biện pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng 


1. Xây dựng kế hoạch để khai thác nguồn 
tài nguyên rừng ở mức độ phù hợp 


2. Xây dựng các khu bảo tổn thiên nhiên, 
vườn quốc gia... 


3. Trồng rừng 
4. Phòng cháy rừng 


5. Vận động đồng bào dân tộc ít người 
định canh, định cư 


6. Phát triển dân số hợp lí, ngăn cản việc di 
dân tự do tới ở và trồng trọt trong rừng, 


7. Tăng cường công tác tuyên truyền và 
giáo dục về bảo vệ rừng 


(* Học sinh có thể đưa thêm những biện pháp bảo vệ rừng khác) 


II - Bảo vệ hệ sinh thái biển 


Biển là hệ sinh thái khổng lồ chiếm 3/4 diện tích bể mặt Trái Đất. Các loài động 
vật trong hệ sinh thái biển rất phong phú, là nguồn thức ăn giàu đạm chủ yếu của 
con người. Tuy nhiên, tài nguyên sinh vật biển không phải là vô tận. Hiện nay, 
do mức độ đánh bắt hải sản tăng quá nhanh nên nhiều loài sinh vật biển có nguy 
cơ bị cạn kiệt. 


Y Hãy thảo luận về các tình huống nêu ra trong bảng 60.3 và thử đưa ra các biện 
pháp bảo vệ mà theo em là phù hợp. 


I&I 


Bảng 60.3. Biện pháp bảo vệ hệ sinh thái biển 


Loài rùa biển đang bị săn lùng, khai thác lấy 
mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất 
ít, rùa thường đẻ trứng tại các bãi cát ven 
biển. Chúng ta cẩn bảo vệ loài rùa biển như 
thế nào ? 


Rừng ngập mặn là nơi sống của ấu trùng tôm, 
tôm và cua biển con, nhưng diện tích rừng ngập 


mặn ven biển đang bị! thu hẹp dần. Chúng ta cần 
làm gì để bảo vệ nguồn giống cua và tôm biển ? 


Rác thải, xăng dầu, thuốc bảo vệ thực vật 
theo các dòng sông chảy từ đất liên ra biển. 
Chúng ta cần làm gì để nguồn nước biển 
không bị ô nhiễm ? 


Hằng năm trên thế giới và ở Việt Nam có 
tổ chức ngày “làm sạch bãi biển”, theo em 
tác dụng của hoạt động đó là gì ? 


IV- Bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp 

Các hệ sinh thái nông nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm nuôi sống con người 
và nguyên liệu cho công nghiệp. Sau đây là ví dụ về một số hệ sinh thái nông 
nghiệp ở nước ta (bảng 60.4). 

Bảng 60.4. Các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yêu ở Việt Nam 
Các vùng sinh thái nông nghiệp Các loại cây trồng chủ yếu 
: Cây công nghiệp như quế, hồi... 
Vùng núi phía Bắc cây lương thực CÓ lúa nương trồng trên 
các vùng đất dốc 


Sự đa dạng về các hệ sinh thái nông nghiệp đảm bảo sự phát triển ổn định về kinh 
tế cũng như môi trường của đất nước. Biện pháp bảo vệ là duy trì các hệ sinh thái 
nông nghiệp chủ yếu, đồng thời phải cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và 
hiệu quả cao. 


182 


Trái Đất đủa chúng ta chỉa ra nhiều ùng tới các kiểu hệ sinh thái 
khác uhau, là e0 sở eho sự tỉa dạng của các loài sinh tật. Các hệ sinh 
thái quan trọng cần bảo ệ là hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ 
sênh thái nông nghiệp... 

Có nhiêu pluương pháp bảo tệ hệ sinh thái rừng, 0 dụ : #â‡J dựng kế 
hoạch khai thác ở mức độ hợp lí; #âu dựng các khu bảo tôn thiên 
nrhiên, 0wòu quốc gia ; phòng chống chú rừng ; ân động đồng bào 
dân tộc định canh, tlịHh eW ; trồng rừng ; tững cường công tác giáo đực 
Đê bảo Đệ "ừng... 

Đảo Đệ hệ sinh thái biển trước hốt cầu có kế hoạch khai thác 
tài nguyên Điển ở mức độ ừa phải, bảo 0ệ 0ù Ai trồng các loài sinh. 
sát biển q3) hiốm, đông thời chống ò nhiễm môi trường! Điển... 

Điện pháp du trà sự da dạng của các hệ sữnh thái nông nghiệp là bên 
cụnh tiệc bảo 0ệ cầu phải củi tụo cúc hệ sinh thúi để tụt năng suất 
tà hiệu quả cao. 

Mi quốc gia oà ?ọi người dân đêu phải có thách nhiệm bảo °ệ các hệ 
sảnh thái, góp phân bảo ệ tới trường sống trêu Trá¿ Đất. 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Hãy nêu các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đất. lấy ví dụ. 

2. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái rừng ? Nêu biện pháp bảo vệ. 

3. Vì sao cần bảo vệ hệ sinh thái biển ? Nêu biện pháp bảo vệ. 

4. Hãy chứng minh rằng nước ta là nước có hệ sinh thái nông nghiệp phong phú. 
Cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó ? 


[5m e6 biếc 


Năm 1943, diện tích rừng Việt Nam ước tính có khoảng 14,3 triệu ha, với độ 
che phủ là 43,8% diện tích của cả nước. Tuy nhiên, diện tích rừng ngày một giảm, 
năm 1976 giảm xuống còn I1 triệu ha với độ che phủ còn 34%. Năm 1985 còn 
9.3 triệu ha và độ che phủ là 30%. Năm 1995 còn 8 triệu ha và độ che phủ là 28%. 
Trong 50 năm qua, bình quân mỗi năm nước ta mất khoảng hơn 100000 ha rừng. 
Rừng trước đây là rừng nguyên sinh, mật độ cây rừng dày và chất lượng cao, 
nhưng hiện nay có đến 50% diện tích rừng còn lại là rừng thưa chất lượng thấp và 
rừng tái sinh hoặc rừng trồng. 


Mất rừng là mất nhiều nguồn tài nguyên sinh vật quý giá, đồng thời là nguyên nhân 
dẫn tới hạn hán, lũ lụt, xói mòn đất... Nhà nước ta đang thực hiện nhiều biện pháp 
bảo vệ và khôi phục các hệ sinh thái rừng. Mỗi học sinh, bằng sự hiểu biết của 
mình đều có thể tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền và bảo vệ rừng. 


183 


Bài 61. LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


I- Sự cần thiết ban hành luật 

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của cả xã hội để ngăn 
chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho 
môi trường tự nhiên. Đồng thời luật cũng điều chỉnh việc khai thác, sử dụng các thành 
phần môi trường hợp lí để phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước. 

'ÿ Bảng 61 đưa ra một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Hãy điền tiếp vào cột 
bên phải còn bỏ trống : Hậu quả có thể có nếu như không có Luật Bảo vệ môi trường. 

Bảng 61. Các ví dụ về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 


an. = Hậu quả có thể có nếu 
dưng Tu Bá vệ cội trường q5 | ` không có Luật 
: Bdo vệ môi trường 
Khai thác rừng Cấm khai thác bừa bãi 
Không khai thác rừng đầu nguồn 
Săn bắn động vật| Nghiêm cấm 
hoang dã 


Đổ chất thải công|Quy hoạch bãi rác thải, 
nghiệp, rác sinh hoạt _ | nghiêm cấm đổ chất thải độc 
hại ra môi trường 


Sử dụng đất Có quy hoạch sử dụng đất, 
kế hoạch cải tạo đất 


Sử dụng các chất độc | Có biện pháp sử dụng các chất 
hại như chất phóng xạ | một cách an toàn, theo tiêu 
và các hoá chất độc | chuẩn quy định, phải xử lí chất 
khác... thải bằng công nghệ thích hợp 
Khi vi phạm các điều | Cơ sở và cá nhân vi phạm bị 
cấm của Luật Bảo vệ | xử phạt và phải chỉ phí hoặc 
môi trường, gây sự cố | đến bủ cho việc gây ra sự cố 
môi trường môi trường 


I- Một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam 

1. Phòng chống suy thoái, ô nhiêm và sự cố môi trường (Chương I]) 

- Quy định về phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố 
môi trường có liên quan tới việc sử dụng các thành phần môi trường như đất, 
nước, không khí, sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. 

— Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam. 


184 


2. Khắc phục suy thoái, ô nhiễm và sự cố môi trường (Chương III) 

— Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp. 

— Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và 
khắc phục hậu quả về mặt môi trường. 

II - Trách nhiệm của mỗi người trong việc chấp hành Luật Bảo vệ 

môi trường 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi người dân Việt Nam. 

*V -Theo em, chúng ta cẩn làm gì để thực hiện và động viên những người khác 

cùng thực hiện Luật Bảo vệ mói trường ? 


- Hãy kể tên những hành động, sự việc mà em biết đã vỉ phạm Luật Bảo vệ 
môi mrường. Theo em, cân làm gì để khắc phục những vi phạm đó ? 


+Tuật Bảo ệ môi trường được ban hành nhà ngăn chặn, khác phục 
các hậu quả #ấu do hoạt động của eon người nà thiên nhiên gây ra 
cho môi trường tự nh$êu. 


+Tuật Bảo nệ môi trường quy) định : 

- Gúe tổ chức, cá nhậm eó trách ahiệm gi eho 1wôi trường trong lành, 
sạch đẹp, củi thiện ôi trường, Đảo đảm cân bàng sinh thái, ngàn 
chặn, khác phục các hậu quả ấu do con người 0à thiên wuhöiôh gây ra 
cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp 14 0à tiết kiệm tài nguyên 
thiên nhiên. 

- Cấm nhập khẩu các chất thải nào Việt Na. 

~ Cúc tổ chức tù cú nhân phải có trúch nhiệm rử lí chất thải bằng công 
ghe thích hợ). 

~ Cúc tỏ che »ù eú nhậm gâ‡J ra sự eố mới trường eó trách nhiệm bồi 
thường »à lhác phục hậu quả Đề mặt môi trường. 

4Mọi người đêu có trách nhiệm thực hiện tốt Luật Đảo tệ tới trường. 


(Q au hỏi và bài tập 

1. Trình bày sơ lược hai nội dung về phỏng chống suy thoái, ô nhiễm môi trường, 
khắc phục ô nhiễm và sự cố môi trường của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam. 

2. Hãy liệt kê những hành động làm suy thoái môi trường mà em biết trong 
thực tế. Thử đề xuất cách khắc phục. 


3. Mỗi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường ? 


IS 


Bài 62. THỤC HÀNH : VẬN DỤNG 
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO VIỆC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 


1- Mục tiêu 

— Học sinh vận dụng được những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường vào 
tình hình cụ thể của địa phương. 

— Nâng cao ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương, 

II - Chuẩn bị 

~ Giấy trắng khổ lớn dùng khi thảo luận 

— Bút đạ nét đậm viết trên giấy khổ lớn 

II - Cách tiến hành 

Học sinh cần nắm vững các nội dung sau đây trước khi thảo luận : 

— Luật Bảo vệ môi trường quy định về phòng chống suy thoái môi trường, sự cố 
môi trường khi sử dụng các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, 
sinh vật, các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, cảnh quan. 

~ Luật Bảo vệ môi trường nghiêm cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam. 

— Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ 
thích hợp. 

— Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và 
khắc phục hậu quả về mặt môi trường. 

` Thảo luận nhóm 

Các chủ đề cẩn thảa luận. Ví đụ : Ngăn chặn hành vi phá rừng bất hợp pháp ; 

không đổ rác thải bừa bãi gây mất vệ sinh ; không lấn đất công ; không sử dụng 

phương tiện giao thông quá cũ nát gây ô nhiễm ; tích cực trồng nhiều cây xanh... 

Phân công mỗi nhóm thảo luận một chủ đề lựa chọn. 


Cách tiến hành 
— Chia lớp ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm thảo luận một chủ đề trong vòng 
15 phút. Mỗi nhóm viết nội dung thảo luận của mình lên giấy khổ lớn. 
Sau I5 phút cử một người đại điện cho nhóm trình bày nội dung thảo luận 
(đã viết trên giấy khổ lớn) trước cả lớp. 


— Các nhóm khác lắng nghe ý kiến của nhóm bạn và đặt câu hỏi, thảo luận. 


186 


'Y Câu hỏi thảo luận (vận dụng vào từng chủ đề) 

— Những hành dộng nào hiện nay đang vì phạm Luật Bảo vệ môi trường ? 
Hiện nay, nhận thức của người dân địa phương về vấn đề đó đã đúng như Luật 
Bảo vệ môi trường quy định chưa ? 

— Chính quyền địa phương và nhân đân cân làm gì để thực hiện tốt Luật Bảo vệ 
môi trường ? 

— Những khó khăn trong việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường là gì ? Có cách 
nào khắc phục ? 


— Trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường 
là gì ? 


IV - Thu hoạch 

Thu hoạch theo mẫu sau : 

Tên bài thực hành : 

Họ và tên học sinh : Lớp : 

1. Nội dung báo cáo : 

— Báo cáo về những nội dung đã được các nhóm thảo luận và nhất trí. 

— Những điểm còn chưa nhất trí cần phải thảo luận thêm. 

~ Trách nhiệm của mỗi học sinh trong việc thực hiện tốt Luật Bảo vệ môi trường ? 


2. Nêu cảm tưởng của em sau khi học bài thực hành. Hãy sưu tầm thêm ảnh và 
thông tin trên sách, báo... rồi nhận xét về những vụ việc vi phạm Luật Bảo vệ 
môi trường và những gương thực hiện luật tốt. 


187 


Bài 63. ÔN TẬP PHẦN SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 


I- Hệ thống hoá kiến thức 
'ÿ 1. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.1 


Bảng 63.1. Môi trường và các nhân tố sinh thái 


: Nhâm tố sinh thái : 
ÉIASSUDIEP HẬU dủ EitEu Giig bát 


Y2. Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 63.2 
Bảng 63.2. Sự phán chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái 


Nhân tố sinh thái Nhóm thực vát Nhóm động vật 
J== —Ƒ — |} 


V3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 63.3 
Bảng 63.3. Quan hệ cùng loài và khác loài 


m——T——T|——— 
=m —†——]——— 


Y 4. Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 63.4 
Bảng 63.4. Hệ thống hoá các khái niệm 


se. —Ƒ——— [| | 
Quần xã 


Chuỗi thức ăn 
Lưới thức ăn 


W 5. Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 63.5 
Bảng 63.5. Các đặc trưng của quần thể 


Immam— —Ƒ—————TƑ————— 
Thnnninad | [TT 
TT im —— 


Y 6ó. Hãy điển nội dung phù hợp vào bảng 63.6 
Bảng 63.6. Các dấu liệu điển hình của quân xã 


Số lượng các loài 
trong quần xã 


Thành phần loài 
trong quần xã 


II - Câu hỏi ôn tập 

1. Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố 
sinh thái với sự thích nghỉ của sinh vật không ? 

2. Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài. 

3. Quần thể người khác với quần thể sinh vật khác ở những đặc điểm nào ? Nêu ý 
nghĩa của tháp dân số. 

4. Quần xã và quần thể phân biệt với nhau về những mối quan hệ cơ bản nảo ? 

5. Hãy điển những cụm từ thích hợp vào các ô màu vàng ở sơ đồ chuỗi thức ăn 
dưới đây và giải thích. 


NINH TIẾN TIÊN ng 


6. Trình bảy những hoạt động tích cực và tiêu cực của con người đối với 
môi trường. 


7. Vì sao nói ô nhiễm môi trường chủ yếu do hoạt động của con người gây ra ? 
Nêu những biện pháp hạn chế ô nhiễm. 

§. Bằng cách nào con người có thể sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách tiết 
kiệm và hợp lí ? 

9, Vì sao cần bảo vệ các hệ sinh thái ? Nêu các biện pháp bảo vệ và duy trì sự 
đa dạng của các hệ sinh thái. 

10. Vì sao cẩn có Luật Bảo vệ môi trường ? Nêu một số nội dung cơ bản trong 
Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam. 


190 


Bài 64. _ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP 


I- Đa dạng sinh học 
1. Các nhóm sinh vát 
'ÿ Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 64.1. 


Bảng 64.1. Đặc điểm chung và vai trò của các nhóm sinh vật 


Virut 
Vi khuẩn 
Nấm 
Thực vật 
Động vật 


2. Các nhóm thực vật 
Y Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 64.2. 
Bảng 64.2. Đặc điểm của các nhóm thực vật 


Các nhóm thực vật Đặc điểm 
Tảo 


3. Phản loại cây Hạt kín 


Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 64.3. 


Bảng 64.3. Đặc điểm của cây Một lá mâm và cây Hai lá mâm 


191 


4. Các nhóm động vát 
'ÿ Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 64.4. 
Bảng 64.4. Đặc điểm của các ngành động vật 


Ngành Đặc điểm 


Động vật nguyên sinh 
Ruột khoang 

Giun dẹp 

Giun tròn 

Giun đốt 

Thân mềm 

Chân khớp 

Động vật có xương sống 


$. Các lớp động vật có xương sống 
'Y Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 64.5. 
Bảng 64.5. Đặc điểm của các lớp động vát có xương sống 


Đặc điểm 


II - Tiến hoá của thực vật và động vật 
1. Phát sinh và phát triển của thực vật 


'ÿ Hãy điển các số tương ứng với các nhóm thực vật vào đúng vị trí của cây phát 
sinh ở hình 64.1. 


192 


Tảo 

.- Dương xi 

. Các cơ thể sống đầu tiên 
. Dương xỉ cổ 

. Các thực vật cạn đầu tiên 
. Hạt kín 

. Tảo nguyên thuỷ 

Rêu 


. Hạt trần 


Đ® œ mm ö Ớ tt 6 Bnm 


Hình 64.1. Sơ đồ cây phát sinh thực vật 


2. Sự tiến hoá của giới Động vát 
'Y Hãy ghép các chữ a, b, c, d, e, g, h, ¡ với các số l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 theo trật tự 
tiến hoá của giới Động vật. 


Bảng 64.6. Trật tự tiến hoá của giới Động vật 


Các ngành động vật Trật tự tiến hoá 


a) Giun đẹp 

b) Ruột khoang 

e) Giun đốt 

d) Động vật nguyên sinh 
e) Giun tròn 

g) Chân khớp. 


h) Động vật có xương sống 


®œ@ ~l Ơœ Œứ + U) bồ 


ï) Thân mềm 


193 


Bài 65. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP (tiếp theo) 


TT - Sinh học cơ thể 
1. Cây có hoa 
ÿ Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 65.1. 
Bảng 65.1. Chức năng của các cơ quan ở cáy có hoa 


Các cơ quan Chức năng 


2. Cơ thể người 
'Y Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2. 


Bảng 65.2. Chúc năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người 


Các cơ quan và  : 
hệ cơ quan Gi021-200 


Vận động 
Tuần hoàn 
Hô hấp 

Tiêu hoá 

Bài tiết 

Da 

Thần kinh và 
giác quan 


Tuyến nội tiết 
Sinh sản 


194 


TVY- Sinh học tế bào 
1. Cấu trúc tế bào 
Ý Hãy điền nội dung phà hợp vào bảng 65.3. 
Bảng 65.3. Chức năng của các bộ phận ở tế bào 


Thành tế bào 
Màng tế bảo 
Chất tế bảo 


Tỉ thể 

Lục lạp 
Ribôxôm 
Không bào. 
Nhân 


2. Hoạt động sống của tế bào 
'ÿ Hãy điển nội dung phù hợp vào bảng 65.4. 
Bảng 65.4. Các hoạt động sống của tế bào 


Quang hợp. 
Hô hấp 
Tổng hợp prôtê¡n 


3. Phản bào 
'ÿ Hãy điền vào bảng 65.5 về những điển khác nhan cơ bản giữa nguyên phân và 
giảm phân. 

Bảng 65.5. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân 


Kì giữa 
Kì sau 
Kì cuối 
Kết thúc 


195 


Bài 66. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP (tiếp theo) 


V - Di tmyền và biến dị 
1. Cơ sở vật chất và cơ chế của hiện tượng di truyền 


'ÿ Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1. 


Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền 


Cấp phân tử : 
ADN 


Cấp tế bào : 
NST 


2. Các quy luật di truyền 
'ÿ Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 66.2. 
Bảng 66.2. Các quy luật di truyền 


0g bại dingft | — Nàng 


Phân li 

Phân l¡ độc lập 

Di truyền giới tính 
Di truyền liên kết 


3. Biến dị 
Y Hãy điên nội dung phà hợp vào bảng 66.3. 
Bảng 66.3. Các loại biến dị 


Biến dị tổ hợp Thường biến 


Khái niệm 
'Nguyên nhân 
Tính chất và vai trò 


196 


4. Đột biến 
'V Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66 4. 
Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB) 


ÐĐB cấu trác NST | ĐB số lượng NST 
ẤN sa 


Km — 


VỊ - Sinh vật và môi trường 
1. Mối quan hệ giữa các cáp độ tổ chức sống và môi trường 
Y Hãy giải thích sơ đô (hình 66) theo chiêu mũi tên : 


Hình 66. Sơ đồ mối quan hệ giữa các cấp độ tổ chức sống và môi trường 
2. Hệ sinh thái 
'V Hãy điên nội dung phù hợp vào bảng 66.5. 
Bảng 66.5. Đặc điểm của quân thể, quần xã và hệ sinh thái 


_ — “Ẩ... 


Trang 
TTKRONGHUI ›ec6#€81ã8AA5bpcfiekbssvandDb3ogtribbdbogrftidtbkbxaueGAWEVEkssoddidboaedZ<EtekoGboodlltecxsdd 3 
DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 
Chương I. CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN 
Bài 1. Menđen và Di truyền học. . 
Bài 2. Lai một cặp tỉnh trạng. 
Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo). 
Bài 4. Lai hai cặp tính trạng. ........... 
Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo). 
Bài 6. Thực hành : Tính xác suất xuất hiện các -2 
Bài? — Bài tập chươngl...................... 2 
Chương II. NHIỄM SẮC THỂ 
Bài 8. Nhiễm sắc thể... 


Bài 9. Nguyên phân. 
Bài 10. Giảm phân. 
Bài I1. Phát sinh giao tử vi 
Bài 12. Cơ chế xác định gi 
Bài 13. Di truyền liên kết. . s dóa 
Bài 14. Thực hành : Quan sát hình thái nhiễm XI HÍẾn;suniiRlnthbaekjdaocxatltiooiirsslfistnl 4 


Chương lIl. ADN VÀ GEN 

Bài 15. ADN 

Bài 16. ADN và bản chất của gen. 

Bài 17. Mổi quan hệ giữa gen và ARN. 
Bài 18. Prôtêin.. 
Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính 
Bài 20. Thực hành : Quan sát và lắp mô hình ADN. 


Chương IV. BIẾN DỊ 

Bài 21. Đột biến gen. 
Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm s 
Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc 
Bài 2 Đột biến số lượng nhiễm sắc 
Bài Thường biến. 
Bài 2 Thực hành : Nhận biết một vài ộ hệ 
Bài 27. Thực hành : Quan sát thường biến........... 


Chương V. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI 

Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người. ......... 
Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người 

Bài 30. Di truyền học với con người 


198 


Chương VI. ÚNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC 
Bài 31. 20ND3HPHỆ/EBLDNosugbpisuvest.2iBzmyhonog49ebaghvittodaossgtbe6Gsspigqs@ngodgeglieasinl 89 
Bài 32. Cũng nghệ 66fl' suoesvboeeosasuenduo 
Bài 33. Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống. 
Bài 34. Thoái hoá đo tự thụ phấn và do giao phổi gần. 
Bài 35. Ưu thể lai. 
Bài 36. Các phương pháp chọn lọ 
Bài 37. Thành tựu chọn giống ở Vi 
Bài 38. Thực hành : Tập dượt thao tác giào phấn. E8đh 
Bài 39. Thực hành : Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng 


Bài 40. Ôn tập phần Di truyền và biến dị............................ c2. se 116 


SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 


Chương I. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG 

Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thải.......... 
Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật. 
Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật 
Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vậ 
Bài 45-46. Thực hành : Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng 


của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật................................ 135 
Chương II. HỆ SINH THÁI 
Bài 47. (0n801/Thö'SLTHAVOEorvrgosaooissgvauewgotlupslagsig0uer4puäbestirg5nyBieoi4esagaaal 139 
Bài 48. Quần thể người. 


Bài 49. Quần xã sinh vật. 
Bài 50. Hệ sinh thái 
Bài 51-52. Thực hành : Hệ sinh thái... 


Chương III. CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG 

Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường. .................................... lay 
Bài 54. Ô nhiễm môi trường. 
Bài 55. Ô nhiễm môi trường, (tiếp theo)... 3ã 
Bài 56-57. Thực hành : Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương. ...................... 170 


Chương IV. BẢO VỆ MỖI TRƯỜNG 
Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. 
Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã. 
Bài 60. Bảo vệ đa đạng các hệ sinh thái....................... 
Bài 61. Luật Bảo vệ môi trường. . 
Bài 62. Thực hành : Vận dụng Tuật Bảo vệ môi trường. 
vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương. 
Bài 63. Ôn tập phần Sinh vật và môi trường. 
Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp..... 
Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)............ 
Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


200 


Biên tập lần đâu : 
Biên tập tái bản : 
Thiết kế sách : 
Trình bày bìa : 
Biên tập mĩ thuật : 
Sửa bản in : 

Chế bản : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên NGUYÊN ĐỨC 
Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tạp PHAN XUÂN THÀNH 


TRƯƠNG ĐỨC KIÊN - NGUYÊN THỊ THU HUYỀN 
NGUYỄN THUÝ VẦN 

NGUYÊN THANH LONG 

MẠNH DỨA 

TÀO THANH HUYỂN 


VŨ THỊ DUNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


SINH HỌC 9 
Mã số : 2H909T8 
bản, (QÐ ....) khổ 17 x 24 cm. Số in :... 


Cơ sở in 
Số ĐKXB : 02 - 2018/CXBIPH/352 - 932/GD. 

Số QĐXB :.... /QĐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 201 
In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm 201 

Mã số ISBN : 978-604-0-00120-7 


số” 
HUÂN CHƯỢNG HỒ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 
1. Ngữ văn 9 (tập một, tập hai) 10. Công nghệ 9 
2. Lịch sử 9 - Nấu ăn 
3. Địa lí 9 NT. 
4. Giáo đục công dân 9 “Tấp đặt mạng điện trong nhà 
5. Âm nhạc và Mi thuật 9 - Sửa chữa xe đạp 
6. Toán 9 (tập một, tập hai) 11. Tiếng nước ngoài : 
7. Vật lí 9 kh HE: 
: - ll©ng len 
8. Hoá học 3 - Tiếng Pháp 9 
9. Sinh học 9 - Tiếng Trung Quốc 9 
- Tiếng Nhật 9 
mã vạch 


